


NHỮNG CHUYÊN NHÂN QUẢ 

Đạo Quang dịch 
Nguyển Minh Tiên hiệu đính 


Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác 
giả. Nghiêm cấím mọi sự sao chép, trích dịch hoặc in lại mà không có sự 
cho phép bằng văn bản của chúng tôi. 


GPXB số 208-2009/CXB/09-30/TG 
QĐXB số 237/QĐ-TG 

In ấn và phát hành tại Nhà sách Quang Minh 
416 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP HCM Việt 

Nam 


Published by arrangement betvveen Huong Trang Cultural 
Company Ltd. and the author. 

All rights reserved. No part of this book may be reproduced by 
any means vvithout prior vvritten permission from the publisher. 


PHÁP Sư THÍCH HÁI ĐÀO 
ĐẠO QUANG dịch 
NGUYỄN MINH TIEN hiệu đính 


NHỮNG CHUYỆN 
NHÂN QUẢ 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 


LỜI NGƯỜI DỊCH 


//ỹX/^Àhân quả là định luật căn bản xuyên 
[ỵ suốt quá trình thành trụ hoại diệt 

của tất cả chúng sinh từ đời này sang đời khác, cho 
đến vũ trụ, vạn vật cũng không phải tuần hành, 
biến dịch một cách ngẫu nhiên, vô lí, mà luôn tuân 
theo định luật nhẫn quả. 

Định luật này không do một đấng thẩn linh nào, 
xã hội nào đặt ra cả, mà là luật tự nhiên, âm thẩm, 
lặng lẽ, nhưng luôn đúng đắn, chính xác, hiệu quả 
vô cùng. 

Do đó, không phải một cách ngẫu nhiên mà đức 
Từ phụ Thích-ca Mâu-ni lại dạy về luật nhân quả 
trong hầu hết các kinh điển, và mỗi lời dạy của Ngài 
đều hằm chứa vô sô' ý nghĩa, song cũng không ngoài 
mục làm cho tất cả chúng sinh đều nhận ra được 
mối quan hệ giữa nhân duyên đời trước và quả báo 
đời sau của mình. Bởi một khi đã nhận hiểu được 
mối quan hệ đó, thì dù chúng ta làm việc gì, nói lời 


Những chuyện nhân quả 


5 


gì, cũng đều sẽ phải nghĩ đến kết quả tối hay xấu 
mà nó mang lại. Như vậy sẽ tuyệt đối không có sự 
lầm liều, nói ẩu, để rồi phải chịu hậu quả đau khổ 
trong hiện tại và tương lai. 

Điều này cấc bạn sẽ lẩn lượt thấy rõ qua những 
câu chuyện trong tập sách nhỏ này. Ví dụ như qua 
câu chuyện mở đầu Tì-kheo ni Kim sắc, hoặc quả 
báo kinh người của những Cá voi lớn, Quỉ đói lõa 
thể, Quỉ đói hình cục thịt tròn... Những câu chuyện 
này là tiếng đại hồng chung giữa đêm thanh vắng, 
cảnh tỉnh lữ khách trên đường đời để họ biết quay 
về nẻo chính, nương tựa Phật-đà, tu tập ba nghiệp 
thanh tịnh. 

Mặt khấc, những câu chuyện về nhân quả do 
chính kim khẩu đức Như Lai nói ra đã phá tan đi 
những tư tưởng sai lệch vê nhân quả Phật giáo, trả 
lời thấu triệt cho những câu hỏi, những vướng mắc 
đã, đang và sẽ xuất hiện trong tâm thức của vô sô' 
những chúng sinh còn đang mê muội. 

Chúng ta thường nghe nhiều người đật câu hỏi: 
Tại sao có những người tốt, làm lành mà bị bệnh 
khổ hành hạ, nghèo khổ, làm quẩn quật nhưng cơm 
không đủ ân, áo không đủ ấm, gian truân suốt đời... 
Trong khi đó nhiều người xấu ác mà mỗi ngày đều 


6 


Những chuyện nhân quả 


được ăn sơn hào hải vị, hưởng thọ dục lạc đẩy đủ, 
sự nghiệp ngày càng phát triển, tiền vô như nước, 
thân thể khỏe mạnh... Hình như luật nhân quả báo 
ứng không đến với những người này!” Do có những 
tư tưởng sai lệch, mâu thuẫn như vậy, cho nên họ 
sinh ra nghi ngờ, không có niềm tin, đôi khi lại hủy 
báng luật nhân quả. 

Thật may mắn, những câu chuyện này sẽ thay 
chúng ta giải thích hết sức tỉ mỉ và rõ ràng; sẽ cho 
chúng ta thấy rằng tiến trình nhân quả có khi 
nhanh, khi chậm, chứ không phải lúc nào cũng đồng 
thời, tức khắc. Có những nhân dẫn đến quả ngay 
(hiện báo), song cũng có những nhẫn từ đời này, 
đến đời sau mới hình thành quả (sinh báo), hoặc 
có những nhân đã tạo thành nhưng phải qua nhiều 
đời sau mới nhận lãnh quả (hậu báo). Nhưng cho 
dù quả báo đến sớm hay đến muộn, chúng ta đều 
không thể trốn tránh được. Người xưa nói: “ Thiện 
ác đáo đẩu chung hữu báo, chỉ tranh lai tảo dữ lai 
trì.” (Việc lành hay việc dữ đều có quả báo, chỉ khấc 
nhau là đến sớm hay đến muộn mà thôi.) 

Trong kinh Niết-bần cũng có dạy: “ Thiện ác chi 
báo như ảnh tùy hình; tam thế nhân quả tuần hoàn 
bất thất.” (Quả báo lành, dữ như bóng theo hình, 
nhân quả trong ba đời xoay vẩn không mất). 


Những chuyện nhân quả 


7 


Đã biết nhân quả theo nhau như bóng với hình, 
nên kể từ đây chúng ta hãy phát tâm dũng mãnh 
lầm mới lại mình, sám hôi, ấn nán những sai lẩm đã 
phạm trước kia. Bên cạnh đó, hãy tận dụng mọi cơ 
hội có thể để tích đức tu thiện, làm mọi việc lành và 
hồi hướng công đức về đạo Bồ-đề, về con đường giải 
thoát. Được như vậy thì hiện nay được an vui, hạnh 
phúc, mà tương lai còn được giải thoát khỏi sấu nẻo 
luân hồi. 

Trong quá trình phiên dịch, tôi nhận thấy có một 
sô' danh từ Phật học rất khó dịch sang tiếng Việt cho 
trọn nghĩa, do đó đành phải giữ nguyên từ Hấn Việt. 
Suy ta ra người, trước kia khi còn tại gia, mỗi khi 
đọc kinh sách gặp những danh từ Phật học mà dịch 
giả không chú thích, tôi thấy rất khó hiểu nhưng 
không biết hỏi ai, mà tra cứu thì không có thời gian 
cũng như phương tiện. Vì thế, trong khi phiên dịch 
sách này, có những danh từ Phật học nào tôi đều 
cô' gắng chú thích bên dưới. Mặc dù biết rằng đây 
không phải là loại sách nghiên cứu, nhưng tôi quan 
niệm rằng những lời do chính kim khẩu của đức 
Như Lai nói ra bao giờ cũng hướng dẫn mọi người 
đến sự hiền thiện, làm thanh tịnh ba nghiệp, làm 
thăng hoa cuộc sống, thậm chí là được giải thoát 
khỏi sinh tủ luân hồi, nối gót chư vị Bồ Tất, bước 


8 


Những chuyện nhân quả 


lên quả vị Phật, nên sự trình bày, giảng giải cũng 
không thể kém phẩn cẩn trọng. Với tâm nguyện đau 
đấu: “Xin làm những việc nhỏ bé nhất với tâm lượng 
rộng lớn nhất ”, tôi hy vọng các bạn sẽ cảm nhận 
được tấm lòng rộng mở của tôi qua tập sách nhỏ này 

Sau cùng, ngưỡng nguyện hồng ân Tam bảo từ bi 
gia hộ cho tất cả cấc bạn đều được thân tâm an lạc, 
cuộc sôhg hạnh phúc, và nhất là sẽ nhận hiểu được 
định luật nhân quả qua tập sách này 

Nguyện đem tất cả công đức hồi hướng về toàn 
thể pháp giới chúng sinh. Nguyện cho tất cả đểu 
được an lành trong giáo pháp giải thoát của đức 
Như Lai! 

Nam mô A-di-đà Phật! 

Sài Gòn, mùa Vu Lan 2008 
Đạo Quang cẩn chí 



Những chuyện nhân quả 


9 


10 


Những chuyện nhân quả 


LỜI NÓI ĐẦU 


/^x^}inh Bách nghiệp là kinh điển bao gồm 
100 câu chuyện liên quan đến nghiệp 
lực, chủ yếu ghi lại nhân duyên nghiệp quả giữa 
chúng sinh đời hiện tại và môi liên quan với đời 
trước. Khởi đầu nội dung, hầu hết dựa vào những 
việc xảy ra khi đức Như Lai còn tại thế, cho thấy 
có nhiều loại tướng trạng sai khác mà chúng sinh 
phải chịu, có người sinh ra được giàu sang phú quí, 
có người tướng mạo xấu xí, có người không biết tu 
tập, có người đắc đạo chứng quả... Thông qua việc 
các vị đệ tử thưa hỏi mà đức Phật Thích-ca Mâu-ni 
giải thích bằng cách kể rõ những nhân duyên đời 
trước của từng nghiệp quả, và điều này càng khẳng 
định rõ: “Dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp lành 
và nghiệp dữ đã tạo ra đều không mất, chỉ chờ hội 
đủ nhân duyên là phải tự chịu lấy quả báo.” 

Xuất xứ của tập sách này là kinh điển của Tây 
Tạng, do Pháp vương Tấn Mĩ Bành Thô' của Tạng 
truyền Phật giáo truyền giảng, Sách Đạt Cát Thậm 


Những chuyện nhân quả 


11 


Bồ phiên dịch ra Trung văn, sau đó Hiệp Hội An 
Kinh tổ chức tuyển tập 40 mẫu chuyện đặc sắc để in 
lại. Trong quá trình tuyển chọn, chúng tôi có lược bỏ 
và thêm bớt một vài câu cho phù hợp với văn phong 
thời hiện đại. 

Trong lời nói đầu, dịch giả Sách Đạt Cát Thậm 
Bô giới thiệu: “Kinh này được chuyển dịch từ tiếng 
Hán sang tiếng Tây Tạng vào triều đại nhà Đường.” 
Nhưng trong Đại Tạng kinh Hán truyền tìm chưa 
ra bản văn bằng tiếng Hán. Khi biên tập tra cứu, 
chúng tôi phát hiện có những câu chuyện giông như 
trong Bách Dụ kinh, Tạp Bảo Tạng kinh của Đại 
Chính tạng. Độc giả nào có hứng thú xin đọc qua để 
tham khảo. 

Chúng sinh được đề cập đến trong tuyển tập này 
có thể phân làm hai loại. Loại thứ nhất là những 
chúng sinh tuy sinh cùng thời với Đức Phật, song 
lại không có duyên học tập và thực hành phương 
pháp giải thoát của Phật-đà, hoặc có học tập và 
thực hành nhưng chưa được giải thoát. Loại thứ hai 
là những chúng sinh đã được giải thoát, còn chờ sự 
thọ ký của đức Như Lai. Ngoài ra, còn có rất nhiều 
sự tích hành Bồ Tát đạo của những tiền thân Đức 
Phật trong quá khứ. 


12 


Những chuyện nhân quả 


Khi đọc về nghiệp quả của những chúng sinh loại 
thứ nhất, xin quí vị cần phải hết sức chú ý. Vì sao 
họ sinh cùng thời với đức Như Lai, lại may mắn 
được Ngài giáo hóa, chỉ rõ nghiệp nhân đời trước, 
nhưng lại không thể học tập và thực hành phương 
pháp giải thoát của Phật -đà, cho đến chứng quả 
giải thoát? Nguyên nhân chủ yếu là gì? 

Nên biết rằng những chúng sinh trong các cõi địa 
ngục, ngạ quỉ, trước khi nghiệp xấu ác chưa tiêu 
trừ thì không có thời gian để học tập và thực hành 
phương pháp giải thoát của Phật-đà, như vậy mới 
hiểu được nguyên do khiến họ bị rơi vào đường ác, 
cho đến lúc nào có thể thoát khỏi đường ác, lúc nào 
có thể đạt được giải thoát chứng quả. Sau khi trải 
qua sự tìm hiểu sâu sắc như thế, tin rằng không cần 
nói nhiều cũng sẽ biết làm thê nào để không rơi vào 
đường ác. 

Đôi với loại chúng sinh thứ hai, bất luận thân 
phận như thê nào, gặp thuận cảnh, nghịch cảnh ra 
sao, đều có cơ hội gặp Đức Phật và nghe pháp, tu 
hành giải thoát, người đọc nên suy xét xem vì sao 
họ lại có nhân duyên tốt hoặc xấu như vậy? Nhân tô 
quan trọng nhất là gì? 

Như vậy, cần phải lưu tâm trong đời quá khứ họ 
đã từng gây tạo nghiệp duyên gì, hoặc phát khởi 


Những chuyện nhân quả 


13 


nguyện lành gì mà giúp họ sinh ra đời gặp Phật, 
bất luận thân phận giàu sang hay nghèo hèn, mặc 
dù nghiệp xấu vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt, vẫn 
có khả năng được diện kiến đức Thê Tôn, hoặc gần 
gũi Ngài để học tập và thực hành phương pháp giải 
thoát, hoặc xuất gia sông đời Phạm hạnh, cho đến 
giải thoát khỏi sinh tử. 

Khi đã hiểu rõ được nhân duyên đời trước của 
những chúng sinh này, nên khởi sinh tư tưởng: 
“ Kiến hiền, tư tể yên; kiến bất hiền, nhi nội tự tỉnh 
dã” (Thấy ai hiền đức, nên mong muôn cô gắng cho 
bằng người; thấy ai chẳng hiền, nên tự suy xét đừng 
bắt chước theo.” Như vậy mới có thể chọn lựa những 
hành vi đúng đắn, đặc biệt tránh tạo nghiệp nhân 
phải đọa vào đường xấu. 

Chúng sinh trong đường ác, ngay khi đức Như 
Lai còn tại thê cũng không có nhân duyên học Phật 
pháp. Điều này là tiếng chuông cảnh tỉnh đôi với 
tất cả chúng ta. Ngoài việc tiêu trừ, không tạo thêm 
nghiệp xấu ác, còn cần phải nỗ lực tích chứa nhiều 
nghiệp lành, thực hành lục độ . 1 Như vậy, nếu là do 

Tục độ (ỳcJL), tức Lục Ba-la-mật (ỳcaỔLíỆ.®), nói đủ là Ba-la-mật- 
đa, phiên âm từ Phạn ngữ pãramitã. Hán văn dịch nghĩa từ 
này là "độ" ( JL), có nghĩa là vượt qua, đưa qua; cũng được dịch 
là "đáo bỉ ngạn", nghĩa là "sang đến bờ bên kia". Vì thế, sáu 
pháp ba-la-mật có nghĩa là sáu pháp môn giúp "đưa sang bờ 


14 


Những chuyện nhân quả 


những nhân xấu tạo trong quá khứ thành thục mà 


bên kia", nghĩa là đạt đến sự giải thoát. Đây là sáu công hạnh 
căn bản của hàng Bồ Tát, được sử dụng như phương tiện tu tập 
để đạt đến quả vị Phật. Vì thế, các pháp ba-la-mật được xem là 
hàm chứa cả ý nghĩa tự lợi lẫn lợi tha; vừa giúp đỡ người khác 
vừa là tự giải thoát cho chính mình. Lục độ hay Lục ba-la-mật 
bao gồm: 1. Bố thí độ Sanskrit: dãna pãramitã), là 

hạnh bố thí, buông xả tất cả những vật sở hữu của mình để bố 
thí cho tất cả chúng sinh. Bố thí có ba hình thức là Tài thí (bố 
thí bằng tài vật), Pháp thí (bố thí bằng giáo pháp, nghĩa là dạy 
người khác tu tập) và Vô úy thí (bố thí bằng sự không sợ hãi, 
nghĩa là che chở, bảo vệ, khiến cho người khác không còn sự 
sợ hãi), ở mức độ hành trì thấp nhất, bố thí là phương pháp 
hiệu quả để đối trị với sự tham lam, keo kiệt. Khi đạt đến mức 
độ vô phân biệt (không còn thấy có người thí, người được thí 
và vật thí), bố thí là hạnh nguyện lớn lao có thể giúp hành giả 
đạt đến sự giải thoát cũng như cứu độ mọi chúng sinh khác, 
khiến cho họ cũng đạt được giải thoát, về mặt nhân quả thì 
người thực hành bố thí sẽ được quả báo không bao giờ rơi vao 
cảnh nghèo đói, khốn cùng. 2. Trì giới độ (4ệềUỈL- Sanskrit: 
sĩla pãramitã), là công hạnh nghiêm trì giới luật đã thọ nhận, 
dù phải chịu mất cả tính mạng cũng không phạm vào giới cấm. 
ở mức độ hành trì thấp nhất, việc trì giới là phương pháp hiệu 
quả để ngăn ngừa mọi hành vi bất thiện, xấu ác. Khi đạt đến 
mức độ vô phân biệt (không còn có giới và người trì giới, cũng 
không có người phạm giới) thì trì giới là hạnh nguyện lớn lao 
khiến cho thân tâm hành giả đều trở nên thanh tịnh, xa lìa mọi 
sự cấu nhiễm, đạt đến giải thoát, về mặt nhân quả thì người 
thực hành trì giới sẽ được mọi quả báo tốt lành vì không bao giờ 
tạo tác các nghiệp xấu ác. 3. Nhẫn nhục độ Sanskrit: 

ksãnti pãramitã), là công hạnh nhẫn chịu mọi điều trái ý vì 


Những chuyện nhân quả 


15 


phải chịu quả xấu, ta cũng có thể dùng năng lượng 
tu tập này để đôi diện, giữ vững tâm chí, tùy duyên 
tiêu trừ nghiệp cũ. Và nếu nhân xấu ác quá nhiều, 
năng lượng tu tập đời này lại chưa được vững chãi, 
thì ít nhất trong khi lãnh chịu nghiệp xấu đời trước 
ta cũng không tạo ra thêm những ác nghiệp mới. 
Được vậy thì sau này lúc đức Phật khác thị hiện 
xuống nhân gian, chắc chắn chúng ta sẽ có khả 
năng được thân người, gặp Phật, nghe pháp và được 
hóa độ. 

mục đích tự giác, giác tha, dù rơi vào bất cứ nghịch cảnh nào 
cũng không để tâm Bồ-đề thối chuyển, ở mức độ hành trì thấp 
nhất, nhẫn nhục là phương pháp hiệu quả để đối trị tâm sân 
hận. Khi đạt đến mức độ vô phân biệt (không có người nhẫn 
nhục, đối tượng nhẫn nhục cũng như sự việc phải nhẫn nhục), 
hành giả tự mình được giải thoát khỏi mọi phiền não, vì không 
còn có tâm sân hận đối với mọi chúng sinh. 4. Tinh tấn độ ( 
Sanskrit: vĩrya pãramitã), là công hạnh chuyên cần 
trong sự tu tập. ớ mức độ hành trì thấp nhất, tinh tấn là phương 
pháp hiệu quả để đối trị tâm lười nhác, buông thả. Với mức độ 
cao hơn, tinh tấn được hiểu là chuyên cần, siêng năng trong 
việc chấm dứt những điều ác đã làm, ngăn ngừa những điều 
ác chưa làm, phát triển những điều thiện đã làm và làm sinh 
khởi những điều thiện chưa phát sinh. 5. Thiền định độ (#ỔL 
Sanskrit: dhyãna pãramitã), là công hạnh tu tập sự định 
tâm, loại trừ mọi vọng niệm và sự tán loạn tâm trí. 6. Trí huệ độ 
(MŨA- Sanskrit: prajnã pãramitã), là công hạnh tu tập trí tuệ 
Bát-nhã, thấu suốt được thật tánh của các pháp, không rơi vào 
các kiến giải sai lệch, tà vạy của thế gian. 


16 


Những chuyện nhân quả 


Tuy nhiên, niềm ân hận lớn nhất của người Phật 
tử thời nay chính là vì lúc Phật tại thê hãy còn trầm 
luân, sau khi Phật diệt độ mới được thân người, vì 
quá nhiều nghiệp chướng nên không được thấy kim 
thân của Như Lai. Dù vậy, cũng xin chớ quên rằng 
chúng ta vẫn còn may mắn được sông trong ngôi 
nhà Giáo pháp giải thoát của đức Như Lai, lại có 
thân người khó được, đầy đủ nhân duyên đọc kinh 
Bách nghiệp này, lo gì không thể noi gương thánh 
hiền, chí thành phát nguyện, nguyện sau này khi 
đức Di-lặc Thê Tôn thị hiện ra đời sẽ được gần Phật 
để nghe pháp âm vi diệu, giải thoát khỏi sinh tử 
luân hồi. 

Như thê thì dù nghiệp xấu gây tạo ở đời trước đã 
thành thục, nhưng nghiệp lành của sự phát nguyện 
và năng lượng tu tập cũng không vì thê mà mất đi, 
và khi nghiệp cũ tiêu diệt cũng chính là lúc nghiệp 
lành thành thục. Mong sao tất cả các vị hữu duyên 
đều sẽ là những người đầu tiên của Long Hoa tam 
hội . 1 


Tong Hoa tam hội Ba hội thuyết pháp của đức Phật 

Di-lặc dưới cội Long Hoa. Sau khi đức Thích-ca Mâu-ni Thế 
Tôn thị hiện nhập Niết-bàn 56 ức 7.000 vạn năm (có thuyết 
nói 57 ức 6 ngàn vạn năm, 56 ức vạn năm), Bồ-tát Di-lặc từ 
cõi trời Đâu-suất thị hiện hạ sinh xuống nhân gian, xuất gia 
học đạo, ngồi dưới cội Long Hoa, trong vườn Hoa Lâm, thành 

Những chuyện nhân quả 


17 


Sí-đầu, thành bậc chính Đẳng chính Giác, trước sau có tất cả 
ba lần thuyết pháp. Theo phẩm Tam Thế Đẳng, kinh Bồ Tát xử 
Thai, trong Long Hoa tam hội, hội thứ nhất thuyết pháp độ 96 
ức người chứng quả A-la-hán, 36 vạn chư thiên, loài người và 
các loài khác trong Tám bộ chúng phát tâm Vô thượng Bồ-đề, 
lại có nhiều vị chứng được bốn thánh quả của Ba thừa. Hội thứ 
nhì thuyết pháp độ 94 ức người chứng quả A-la-hán, 64 ức chư 
thiên, loài người và các loài khác trong Tám bộ chúng phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề, lại có nhiều vị chứng được bốn thánh 
quả của hàng Nhị thừa. Hội thứ ba thuyết pháp độ 92 ức người 
chứng quả A-la-hárt, 34 ức chư thiên, loài người và các loài 
khác trong Tám bộ chúng phát tâm Vô thượng Bồ-đề, lại có 
nhiều vị chứng được bốn thánh quả của hàng Nhị thừa. (Theo 
kinh Phật thuyết Di-lặc đại thành Phật -'ÍỆiỉLĩMặt ) do 
ngài Cưu-ma-la-thập dịch, được đưa vào Đại chính tạng, quyển 
14, kinh số 456.) Những ai muốn tham dự ba hội Long Hoa, 
nên thực hành đúng ba điều theo lời nguyện của đức Di-lặc 
Thế Tôn như sau: 1 . Những tăng ni xuất gia sống đời tỉnh thức 
trong giáo pháp của đức Phật Thích-ca Mâu-ni, nếu có thể giữ 
gìn giới hạnh trang nghiêm, tương lai sẽ được tham dự và độ 
thoát trong pháp hội đầu tiên. 2. Hàng Phật tử tại gia nếu giữ 
đúng năm giới cấm (Ngũ giới), Bát quan trai giới, phụng thờ và 
cung kính cúng dường Ba ngôi báu (Tam bảo) sẽ được độ thoát 
trong pháp hội thứ hai. 3. Những người tuy chưa giữ giới, song 
có lòng tin thanh tịnh vào Ba ngôi báu, biết lễ kính Phật và 
đem tâm thành kính cúng dường Phật, Pháp và Tăng, sẽ được 
độ thoát trong pháp hội thứ ba. 


18 


Những chuyện nhân quả 


TỲ- KHEO NI KIM SÁC 

Cô gái xấu xí cúng dường tháp Phật 
Cảm được thân thể màu vàng ròng 



úc đức Như Lai ở thành Vương-xả, có 
người phụ nữ gia đình nghèo sinh hạ 
một em bé gái có 18 tướng xấu. Cha mẹ của em đều 
hết sức buồn rầu. Cha em nói: 


- Đứa con xấu như vậy, nhân lúc trời tôi, hãy đem 
nhận nước cho chết đi. 

Người mẹ đau buồn nói: 

- Chàng không nên nói như vậy, giết người là 
hành động trời đất không thể dung thứ, huống gì nó 
lại là con của chúng ta. ít ra hãy đợi nó lớn lên, có 
thể tự sinh sông, rồi hãy đuổi nó ra khỏi nhà cũng 
không muộn. 

Người chồng suy nghĩ, đồng ý. 

Từ đó về sau, hai vợ chồng họ giấu kín em trong 
nhà, không để cho bất kì ai thấy mặt. Đến lúc em có 


Những chuyện nhân quả 


19 



thể tự nuôi sông lấy mình, vợ chồng họ bèn đuổi em 
ra khỏi nhà. 

Em đi lang thang khắp đầu đường cuối xóm, xin 
ăn khắp nơi, nhưng ngày ngày đều cơm không đủ 
no, áo không đủ ấm. Em vốn dĩ tướng mạo đã xấu 
xí, bây giờ lại bị bệnh hủi, quả thật thông khổ không 
thể chịu nổi, luôn lăn lóc rên siết bên lề đường. 

Thầy A-nan xem thấy tình cảnh thảm thương của 
em như vậy, bất chợt trong tâm cảm thấy thương 
xót vô cùng. Không chần chừ, thầy liền bước đến ôn 
hòa hỏi thăm: 


20 


Những chuyện nhân quả 


- Này em bé! Em tên gì? Nhà ở đâu? Sao lại ra 
nông nổi thê này? 

Thần trí của em vẫn còn tỉnh táo, bèn cầu xin 
thầy một cách hết sức bi thương: 

- Kính bạch Tôn giả! Nhất định là do chiêu cảm 
nghiệp xấu đòi trước nên con mới bị tình cảnh như 
ngày hôm nay. Ngưỡng mong Tôn giả từ bi giúp con 
tiêu trừ nghiệp xấu này! 

Thầy A-nan thương xót an ủi em: 

- Em không nên lo lắng, thầy sẽ dạy em tu thiện, 
dùng nghiệp lành để tiêu trừ nghiệp xấu. 



Những chuyện nhân quả 


21 



Thê là thầy A-nan tìm một ít dầu vừng, hương 
hoa, đưa cho em rồi bảo em mang đến tháp thờ tóc 
và móng tay của đức Như Lai để cúng dường... 

Khi ấy, đúng lúc trưởng giả Cấp-cô-độc cũng vừa 
đến nơi đó, thấy chuyện như vậy bèn thưa hỏi thầy 
A-nan. Thầy liền kể lại ngọn ngành sự việc cho ông 
ta nghe. Trưởng giả Cấp-cô-độc thấy quần áo của 
em rách nát, lòng từ bi sinh khởi, liền tặng em một 
bộ áo quần mới. 

Đức Thích-ca Mâu-ni Như Lai quán xét biết rõ 
về em bé đáng thương này, bèn đích thân đến nơi 
tháp. Em bé xấu xí nhìn thấy kim thân đức Như 
Lai tam môn 1 tịch tĩnh, tướng hảo trang nghiêm, 


'Tam môn (-H-H): Ba pháp môn mà Bồ Tát tu hành để hướng về 
Niết-bàn: 1. Trí tuệ môn: Biết tiến, thoái là trí; biết Không, 
Vô ngã là tuệ; nương vào trí nên không tìm cầu sự an lạc cho 
riêng mình, y vào tuệ nên xa lìa tâm tham lam. 2. Từ bi môn: 
Cứu khổ là từ, ban vui là bi, nương vào từ nên cứu khổ hết thảy 
chúng sinh, y vào bi nên làm cho chúng sinh xa lìa tâm bất an. 
3. Phương tiện môn: Ngay thẳng là phương, ngoài mình là tiện, 
vì nương vào sự ngay thẳng cho nên tự mình thương xót hết 
thảy chúng sinh, vì y vào ngoài mình nên xa lìa tâm Ưa thích sự 
cúng dường cung kính của người khác đối với mình. - Trên đây 
Trí tuệ môn thuộc về tự lợi, Từ bi môn thuộc về lợi tha, Phương 
tiện môn thuộc tự lợi lẫn lợi tha. Tuy chia làm ba môn, nhưng 
thật ra không khác biệt. Trí tức bi, bi tức trí, bi trí song hành để 
nhiếp hóa chúng sinh thành Phương tiện môn. 


22 


Những chuyện nhân quả 


viên mãn nghiêm sức, liền sinh khởi tín tâm cực lớn, 
thầm nghĩ: “Công đức mình cúng dường tháp thờ tóc 
và móng tay của đức Như Lai đã rất lớn, nếu hôm 
nay có thể cúng dường kim thân của Ngài, công đức 
càng không thể nghĩ bàn”. Em suy nghĩ trong giây 
lát, liền dùng bộ áo quần trưởng giả vừa cho mình 
để cúng dường đức Thê Tôn. Cúng dường xong, em 
chắp tay cầu nguyện một cách vui mừng khôn xiết. 
Ngay lúc đó em qua đời với tâm đầy hoan hỉ. 

Sau khi chết, em được đầu thai vào một gia đình 
lái buôn giàu có. Lúc vừa chào đời em đã được thân 



Những chuyện nhân quả 


23 


thể hết sức đoan trang xinh đẹp, da màu vàng ròng, 
do đó cha mẹ đặt tên là “Kim sắc”. 

Năm Kim sắc vừa tròn 7 tuổi đã sinh khởi niềm 
tin thanh tịnh vào Phật pháp. Khi được sự đồng ý 
của cha mẹ, em xuất gia sống đời tỉnh thức theo 
giáo pháp giải thoát của đức Thế Tôn Thích-ca 
Mầu-ni. Sau khi xuất gia, em ngày đêm tinh tấn tu 
tập, không bao lâu đã dứt hết phiền não, chứng đắc 
thánh quảA-lã-hấn, trở thành một vị A-lã-hấn đầy 
đủ thần thông. 

Sau khi chứng quả, Kim sắc dùng thần thông 
quán sát đòi trước của mình, biết được nhờ thầy 
A-nan cứu mình thoát khỏi thân người bần tiện với 
18 tướng xấu xí, cho nên hết sức cảm kích, ngày nào 
cũng cung kính cúng dường thầy. 

Chúng tỳ-kheo thấy chuyện như vậy bèn đến 
thưa thỉnh đức Thê Tôn: 

- Kính bạch đức Thê Tôn! A-la-hán Kim sắc có 
nhân duyên gì mà được sinh vào gia đình giàu sang 
phú quí, toàn thân có màu vàng ròng? Lại vì sao 
khi tuổi hãy còn nhỏ mà đã có niềm tin thanh tịnh 
vào giáo pháp giải thoát của đức Như Lai, xuất gia 
chứng quả? Xin đức Thê Tôn chỉ dạy cho chúng con 
được rõ. 


24 


Những chuyện nhân quả 


Đức Thê Tôn ôn tồn nói: 


- Các con có còn nhớ cô gái với 18 tướng xấu ở 
thành Xá-vệ trước kia không? 

- Kính bạch đức Thê Tôn! Chúng con còn nhớ! Cô 
ta thật hết sức xấu xí. 

- Lúc cô gái ấy cúng dường tháp thờ tóc và móng 
tay của ta, ta đích thân đến thọ nhận. Khi vừa thấy 
ta, cô gái ấy liền sinh khởi tín tâm và vui mừng cực 
độ. Ngay trong lúc tràn đầy tín tâm và niềm vui đó, 
cô qua đời. Do đó, cô chuyển sinh vào gia đình lái 
buôn giàu sang, vừa ra đời đã có được thân thể màu 
vàng ròng. 

Các vị tỳ-kheo lại cung kính bạch hỏi đức Như 
Lai: 

- Kính bạch đức Thê Tôn! Thê thì trước đây cô ta 
từng gây tạo nghiệp xấu gì mà phải chịu quả báo 
bần tiện, có 18 tướng xấu như vậy? 

Đức Như Lai từ tôn đáp: 

- Đây là do nghiệp lực đời trước của cô ta đã 
thành thục. Vào thòi đức Phật Ca-diếp còn tại thế, 
tuổi thọ con người tới 20.000 tuổi, tại vườn Lộc Dã 
ở An Độ có người con gái của một thương gia, sinh 
khởi niêm tin thanh tịnh với đức Phật Ca-diếp, 


Những chuyện nhân quả 


25 


cũng xin cha mẹ cho cô được xuất gia sông đòi tỉnh 
thức. Sau khi xuất gia, cô bộc lộ bản tính cứng đầu, 
cậy tài háo thắng, thường mắng nhiếc người khác 
là “người hèn”, “người xấu”... Sau đó, cả đời tu hành 
thanh tịnh Phạm hạnh, trước khi lâm chung cô phát 
nguyện: 

“Cả đời con xuất gia tu hành phạm hạnh, tuy 
chẳng có được thành tựu gì to lớn lắm, song nhờ 
công đức xuất gia này, hi vọng được an trú trong 
giáo pháp của đức Thích-ca Mâu -ni Như Lai, được 
Phật hoan hỉ, xuất gia tu hành chứng quả A-la-hán, 
và nguyện cho ác nghiệp mắng chửi người sẽ không 
thành thục.” 

Nhưng, nhân quả không hư dôi, nghiệp ác mắng 
chửi người đó thành thục trước, khiến cô trở thành 
cô gái bần tiện có 18 tướng xấu. Sau đó, nguyện lành 
thành thục, được gặp Phật và sinh tâm tín ngưỡng, 
vui mừng đôi với Như Lai, do đó được chuyển sinh 
thành cô gái có sắc thân màu vàng ròng, cuối cùng 
được xuất gia chứng quả A-la-hán. Đây là nhân 
duyên đời trước của A-la-hán Kim sắc.” 


26 


Những chuyện nhân quả 


w w ^ 


NẢM TRẢM MỤC ĐONG 


Nô đùa chưởi mắng làm mục đồng, 
Nhờ nguyện lực đắc A-la-hán 



úc đức Như Lai ở thành Xá-vệ, quốc 
vương Tất-ca cung thỉnh đức Thê 


Tôn cùng chúng tỳ-kheo tại vườn của thái tử Kì- 
đà cúng dường ba tháng. Quôc vương cúng dường 
bằng những thực phẩm thượng hạng, như sữa tươi, 
sữa chua, đề hồ..., lại còn sai 500 mục đồng làm 
việc giúp các thầy. Sau khi thời hạn cúng dường ba 
tháng viên mãn, quốc vương cúng dường đức Như 
Lai tấm y vi diệu vô giá, lại còn cúng dường chúng 
tăng nhiều đồ nằm, thuốc men. 

Lúc đó, 500 mục đồng không hẹn mà cùng nghĩ: 
“Nhất định trong đòi trước quốc vương đã tu tạo 
được công đức rất lớn, đời này mới trở thành vị vua 
có quyền thế, uy vọng, lại có phước báo như vậy, 
đời này lại tiếp tục cúng dường Đức Phật và chúng 
tăng, tích chứa gieo trồng tư lương. Mà những người 
chúng ta, có lẽ đời trước chẳng gieo trồng nghiệp 
lành gì, cho nên đời này mới trở thành mục đồng, 
thật ra cũng nên phát tâm cúng dường chúng tăng 
mới đúng!” 


Những chuyện nhân quả 


27 


Thê là, các em cùng quyết định góp thức ăn, nước 
uống để cúng dường lên đức Như Lai và tăng chúng. 
Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, các em bèn 
đảnh lễ cung thỉnh đức Như Lai và chúng tăng đến 
thọ cúng. Đức Như Lai im lặng hoan hỉ nhận lòi. 

Trước giờ ngọ, đức Như Lai dẫn chúng tăng đến 
thọ nhận phẩm vật cúng dường, năm trăm mục đồng 
đem hết tâm thành kính dâng phẩm vật lên cúng 
dường đức Thê Tôn và chúng tăng. Sau khi cúng 
dường viên mãn, 500 mục đồng cùng quì xuống cầu 
pháp với đức Như Lai. Đức Thê Tôn quán sát căn 
cơ của các em, thuyết giảng những pháp thích hợp, 
giúp các em dùng trí tuệ kim cang phá tan 20 kiến 
giải Tất-ca-da đắc quả Dự lưu. * 2 


'Kiến giải Tát-ca-da (Tát-ca-da kiến -ÍỀìbíẪỶlL), phiên âm từ tiếng 
Phạn là satkãya-drẹti, là kiến giải sai lầm cho rằng thật có ngã 
và ngã sởtrong thân do 5 uẩn hòa hợp. Đây là một trong 5 kiến, 
một trong 1 0 tùy miên. 

2 Quả Dự lưu (Dự lưu quả tiếng Phạn là srotãpanna, là quả 

vị đầu tiên của Thanh văn thừa, bắt đầu dự vào hàng Thánh 
vô lậu, là trong bốn quả Thanh văn. Hàng Thanh văn sau khi 
đoạn kiến hoặc trong ba cõi mới bắt đầu dự vào dòng Thánh và 
ngược dòng thác sinh tử, nên cũng được gọi là quả Nghịch lưu. 
Vì là quả Thánh đầu tiên của Thanh văn thừa nên còn gọi là Sơ 
quả. Quá trình tu tập hướng đến quả vị này gọi là Dự lưu hướng 
Phạn ngữ là srotãpatti-pratipannaka. Dự lưu hướng 
gọi là Kiến đạo vị, Dự lưu quả gọi là tu đạo vị. 

Những chuyện nhân quả 


28 


Năm trăm mục đồng sau khi đắc quả liền phát 
tâm xuất gia sông đời tỉnh thức. Sau khi được sự 
đồng ý của quốc vương Tát-ca, các em liền cầu xin 
đức Thê Tôn: 

- Kính bạch đức Như Lai tôn quí! Chúng con 
muôn được xuất gia thọ giới, sông đời phạm hạnh 
trong giáo pháp giải thoát của Ngài, khẩn thỉnh 
Ngài từ bi thương xót chấp nhận. 

Đức Như Lai hoan hỉ nhận lòi, còn dùng phương 
tiện gọi “ thiện lai tỳ-kheổ' làm cho tất cả đều được 
trọn đủ giới thể . 1 Năm trăm mục đồng ngay tức 
khắc trở thành tỳ-kheo thanh tịnh, thân đắp cà-sa, 
tay ôm bình bát, tu trì phạm hạnh. Đức Thê Tôn lại 
truyền dạy giáo pháp cho họ. Các vị ai cũng tự nỗ 
lực tinh tấn, chẳng bao lâu phá trừ được phiền não 
trong Tam giới, chứng đắc quả vị A-la-hán. 

Sau khi chứng quả, các vị này dùng thần thông 
quán sát những chúng sinh đầy đủ nhân duyên có 
thể điều phục và giáo hóa thì chia nhau đi điều phục 
và giáo hóa trước. Nhưng trong sô đó có một mục 
đồng nữ, dù đã dùng hết mọi phương tiện mà vẫn 

'Vào thời đức Phật, những vị tỳ-kheo có đủ nhân duyên được trực 
tiếp xuất gia với Phật, chỉ cần nghe Phật gọi "Thiện lai tỳ-kheo" 
thì râu tóc tự nhiên rụng sạch, trên thân hình hiện ra áo cà-sa 
và bình bát, ngay lúc đó liền được trọn đủ giới thể, không khác 
gì vị tỳ-kheo được truyền giới nơi giới đàn. 


Những chuyện nhân quả 


29 


không thể làm cho em phát khởi niềm tin thanh 
tịnh đôi với Đức Phật. Không còn cách nào khác, các 
vị đành tìm cách đưa em đến gặp đức Như Lai. 

Em mục đồng nữ vừa nhìn thấy 32 tướng tốt, 
thân màu vàng ròng của đức Thê Tôn, liền sinh tâm 
vui mừng khôn xiết, niềm vui này lớn hơn nhiều so 
với 12 năm thiền duyệt. 1 Em nhìn xung quanh thấy 
ai cũng có lễ vật cúng dường, mà em chẳng có gì cả, 
bèn nhìn quanh tìm kiếm, thấy có đóa hoa quả-hạ- 
đạt-hạp bên đường đẹp quá, em không chần chừ, 
liền cúi xuông ngắt lấy đóa hoa mang đến cúng 
dường đức Như Lai, lại còn cung kính lễ bái, cầu xin 
Ngài ban pháp lành. 

Đức Thê Tôn quán xét thấy thọ mạng của em 
không còn dài, nên liền thuyết giảng giáo pháp 
thích hợp với em. Sau khi thọ lãnh giáo pháp giải 
thoát của Phật-đà, mục đồng nữ trở về và không 
bao lâu sau mắc bệnh qua đời. 

Nhờ nhân duyên em từng phát tâm hoan hỉ với 
đức Như Lai nên sau khi qua đời được sinh lên cõi 
trời, trở thành một thiên nữ rất xinh đẹp. 

Thiên giới có qui định là những người sau khi 
sinh lên thiên giới đều phải tiến hành ba loại quán 

'Thiền duyệt (#'!£): niềm vui thiền định. Người nhập thiền định, 

tâm được an vui tự tại không thể dùng lời để diễn tả. 


30 


Những chuyện nhân quả 


sát: Thứ nhất, quán sát đời trước của mình ở trong 
loài chúng sinh nào? Thứ hai, do nhân duyên như 
thê nào mà được sinh lên thiên giới? Thứ ba, sau 
này sẽ chuyển sinh đến nơi nào? 

Vị thiên nữ đó quán sát biết được đời trước mình 
là mục đồng nữ trong loài người, nhờ căn lành hoan 
hỉ cúng dường hoa quả-hạ-đạt-hạp lên đức Như 
Lai mà được chuyển sinh làm thiên nữ. Cô ta cảm 
kích ân đức của Thê Tôn vô vàn, muôn đến bái kiến 
Ngài ngay lập tức. Do đó, cô liền mặc xiêm y vi diệu, 
đeo vàng bạc châu báu, cầm hoa sen xanh, hoa sen 
trắng, hoa mạn-đà-la... từ trên cõi trời hiện đến nơi 
đức Như Lai đang ngồi. 



Những chuyện nhân quả 


31 


Cô chắp tay cung kính cúng dường hoa tươi, 
sau đó thỉnh cầu đức Thê Tôn ban pháp lành. Lần 
này đức Như Lai cũng tùy theo căn tính của cô mà 
thuyết giảng pháp lành tương ứng, giúp cô có thể 
dùng trí tuệ kim cang phá trừ kiến giải tất-ca-da, 
chứng đắc quả Dự lưu. 

Sau đó, cô lại cung kính đảnh lễ đức Thê Tôn, 
nhiễu quanh về bên phải 1 Ngài ba vòng rồi mới trở 
về thiên giới. 

Lúc đó, có rất nhiều thầy tỳ-kheo vẫn còn đang 
tọa thiền vì tinh tấn phát nguyện tu trì không ngủ 
nghỉ. Các thầy thấy ánh sáng chiếu rực giữa đêm 
khuya thanh vắng như vậy, cho rằng có lẽ Đại Phạm 
thiên, trời Đế-thích, hoặc Tứ Đại thiên vương đến 
bái kiến đức Thê Tôn. Sáng hôm sau, các thầy liền 
thưa hỏi: 

- Kính bạch đức Thiện Thệ! Tôi hôm qua chúng 
con nhìn thấy ánh sáng chói rực như ban ngày, có 
phải Đại Phạm thiên, trời Đế-thích, hoặc Tứ Đại 
thiên vương đã đến hương thất của thầy? 

Đức Như Lai mỉm cười đáp: 

'Nhiễu quanh về bên phải (hữu nhiễu): là phong tục Ân Độ ngày 
xưa để bày tỏ lòng tôn kính. Vì vậy, mỗi khi viếng thăm các 
tháp thờ tượng Phật, người hành hương cũng thường đi quanh 
tháp nhiều vòng theo chiều về bên phải. 


32 


Những chuyện nhân quả 


- Tất cả đều không phải. Các con còn nhớ mục 
đồng nữ hoan hỉ cúng dường hoa quả-hạ-đạt-hạp 
cho ta không? 

- Bạch đức Thê Tôn! Chúng con còn nhớ! 

- Vị mục đồng nữ đó phát tâm hoan hỉ cúng 
dường hoa cho ta, sau khi mạng chung được chuyển 
sinh làm thiên nữ. Vì báo đáp ân đức của ta nên tối 
qua đặc biệt đến bái kiến Như Lai. Sau khi ta giảng 
dạy phương pháp giải thoát, cô ấy đã chứng đắc quả 
thánh, trở về thiên giới rồi. 

Các thầy tỳ-kheo liền bạch hỏi đức Như Lai: 

- Kính bạch đức Thiện Thệ! Vì nhân duyên gì 
vị thiên nữ đó đời này sinh ra làm mục đồng bần 
cùng, sau đó được chuyển sinh làm thiên nữ khả ái? 
Nguyện đức Như Lai giảng nói nhân duyên trước 
sau cho chúng con được rõ. 

Đức Phật nhìn đại chúng một lượt, ôn tồn nói: 

-Đây là do nghiệp lực đời trước và nhân duyên 
đời này tạo thành. Trong Hiền kiếp này , 1 lúc đức 


1 H iền kiếp (5H #) tiếng Phạn là Bhadra-kalpa): tên kiếp trụ hiện 
nay chúng ta đang sống. Trong kiếp này có 1.000 vị Phật ra 
đời nên gọi là Hiền kiếp. Trong Hiền kiếp có 1.000 Đức Phật 
lần lượt thị hiện giáo hóa chúng sinh, trong đó có các đức Phật 
Câu-lưu-tôn, Câu-na-hàm Mâu-ni, Ca-diếp, Thích-ca Mâu-ni, 
Di-lặc... cho đến đức Phật cuối cùng là Lâu-chí. 

Những chuyện nhân quả 


33 


Phật Ca-diếp còn tại thế, tuổi thọ con người là 
20.000 tuổi, có một vị tỳ-kheo ni tính tình nóng nảy, 
thường mắng chửi người khác là “đồ chăn bò” với 
tâm đầy sân hận. Song, trước khi lâm chung, vị tỳ- 
kheo ni ấy lại sinh tâm hổ thẹn vô cùng, liền thành 
tâm phát nguyện: 

“Cả đời con tu hành Phạm hạnh thanh tịnh trong 
giáo pháp của Phật, tuy chẳng thành tựu được gì to 
lớn, song nguyện khi đức Phật Thích-ca Mâu-ni ra 
đời con sẽ được sống trong giáo pháp của Ngài, sinh 
tâm hoan hỉ, chứng đắc thánh quả, và nguyện cho 
nghiệp ác mắng chửi người sẽ không thành thục.” 

Đức Như Lai nói tiếp: 

- Tỳ-kheo ni ác khẩu lúc đó chính là mục đồng 
nữ ngày nay, đây là nguyên do của nghiệp ác đời 
trước đã thành thục. Còn nhân duyên đời này, cô ta 
cúng dường Như Lai một đóa hoa quả-hạ-đạt-hạp 
với tâm hết sức hoan hỉ, nên được chuyển sinh làm 
thiên nữ, đây là quả báo của nhân duyên nghiệp 
lành đời này. 

Các thầy tỳ-kheo lại thưa thỉnh: 

- Kính bạch đức Thê Tôn! Vậy còn 500 người 
mục đồng kia, nhân duyên gì mà đời này tất cả đều 
là mục đồng? Lại vì sao sau khi gặp đức Như Lai, 
tất cả cùng xuất gia chứng quả A-la-hán ? Ngưỡng 


34 


Những chuyện nhân quả 


mong đức Thê Tôn giảng nói, chúng con xin ưa 
muôn nghe! 

Đức Như Lai từ bi nhìn khắp đại chúng một lượt 
rồi nói: 

- Cũng trong Hiền kiếp này, khi đức Phật Ca- 
diếp còn tại thế, lúc đó tuổi thọ con người đến 20.000 
tuổi, 500 mục đồng này đều là tỳ-kheo. Thuở ấy, 
trong khi nô đùa họ thường chửi mắng người khác 
là “đồ chăn bò”. Sau đó, lúc sắp lâm chung, họ sinh 
tâm hối hận và cùng phát nguyện: 

“Tuy ở trong giáo pháp của đức Ca-diếp Thế Tôn 
chúng con chẳng thành tựu và có công đức gì to lớn, 
chỉ mong đem chút ít công đức trì giới thanh tịnh cả 
đòi này, nguyện vào thời đức Phật Thích-ca Mâu-ni, 
sẽ được sống trong giáo pháp của Ngài và xuất gia 
tu học, sinh tâm hoan hỉ, chứng đắc quả vị A-la- 
hán. Cũng mong rằng nghiệp báo của việc ác khẩu 
mắng chửi sẽ không thành thục.” 

Năm trăm thầy tỳ-kheo lúc đó chính là 500 mục 
đồng ngày nay. Do nghiệp báo nô đùa ác khẩu của 
họ thành thục, nên đời này phải sinh ra làm mục 
đồng, lại nhờ nguyện lực phát ra lúc sắp lâm chung 
cũng thành thục, cho nên đời này có khả năng gặp 
được đức Như Lai, sinh tâm hoan hỉ, xuất gia sông 
đời phạm hạnh, chứng đắc quả vị A-la-hán. 


Những chuyện nhân quả 


35 


CHÀNG THANH NIÊN TRÁT-ĐỨC-ỐC 


Cúng hoa được Phật thọ ký, 
Phật kể nhân thọ ký thuở trước. 



úc đức Như Lai ở thành Vương-xả, có 
500 vị thanh niên Trất-đức-ốc thong 
dong tự tại, thường đi dạo trong công viên ngắm 
hoa, nghe chim hót, tận hưởng hương vị ngào ngạt 
của đất trời. Họ thường đan tất cả các loại hoa lại 
làm thành vòng hoa đội lên đầu, ngày ngày ung 
dung hưởng thụ phong cảnh thiên nhiên. 


Vào buổi sáng nọ, đức Như Lai đắp y ôm bát vào 
thành khất thực hết sức khoan thai, an ổn, 500 vị 
thanh niên Trảt-đức-ôc này từ xa xa đã trông thấy 
thân tướng sắc vàng của đức Như Lai, ngay lập tức 
sinh tâm hoan hỉ tột cùng, tranh nhau kéo đến cùng 
dường các vòng hoa lên đức Như Lai, sau đó cung 
kính đảnh lễ, đi nhiễu quanh về bên phải Ngài ba 
vòng, rồi mới quyến luyến ra đi, lòng như không 
muôn ròi xa. 


Lúc đó, đức Như Lai mỉm cười, phóng ra bôn màu 
hào quang trắng, đỏ, vàng, xanh, trên chiếu soi đến 


36 


Những chuyện nhân quả 


cõi trời, dưới đến tận địa ngục Bát hằn s Bất nhiệt . 2 


'Địa ngục Bát hàn (Bát hàn địa ngục -/V;ỆJ4l#Ằ): là tám địa ngục 
cực kỳ lạnh lẽo rét buốt, khiến cho các chúng sinh thọ tội trong 
đó phải vô cùng đau khổ. Các địa ngục này gồm có: 1 . Át-bộ-đà 
phiên âm từ Phạn ngữ Arbuda, có nghĩa là phồng rộp, 
vì da thịt của chúng sinh thọ tội trong địa ngục này bị phồng 
rộp lên do quá lạnh. 2. Ni-thích-bộ-đà p'ồ), phiên âm 

từ Phạn ngữ Nirarbuda, có nghĩa là phồng rộp và nứt ra, vì da 
thịt của chúng sinh thọ tội trong địa ngục này bị phồng rộp lên 
rồi nứt nẻ ra vì quá lạnh. 3. Át-triết-trá {ịấ ợ ịf\ v h), phiên âm từ 
Phạn ngữ AtaỊa, vì chúng sinh thọ tội trong địa ngục này bị rét 
buốt khổ đến cùng cực, môi không thể cử động, chỉ phát ra 
thành tiếng rên xiết "át-triết-trá". 4. Hoắc-hoắc-bà (BỆ BậH-), 
phiên âm từ Phạn ngữ Apapa, vì chúng sinh thọ tội bị rét buốt 
khổ đến cùng cực, lưỡi không thể cử động, chỉ còn phát ra 
thành tiếng "hoắc-hoắc-bà". 5. Hổ-hổ-bà phiên âm 

từ Phạn ngữ Hahãdhara, vì chúng sinh thọ tội bị rét buốt khổ 
đến cùng cực, rên xiết thành tiếng "hổ-hổ-bà". 6. ôt-bát-la ( p jẵ. 
ềbU), phiên âm từ Phạn ngữ Utpala, nghĩa là hoa sen xanh, vì 
chúng sinh thọ tội bị lạnh buốt quá mức, da thịt nứt nẻ giống 
như hoa sen xanh. 7. Bát-đặc-na phiên âm từ Phạn 

ngữ Padma, nghĩa là hoa sen hồng, vì chúng sinh thọ tội bị 
lạnh buốt khổ đến tột độ, da thịt nứt toát ra giống hoa sen 
hồng. 8. Ma-ha Bát-đặc-na phiên âm từ Phạn 

ngữ Mahãpadma, nghĩa là hoa sen hồng lớn, vì chúng sinh thọ 
tội bị rét buốt khổ đến tột độ, da thịt lạnh cứng nứt ra, toàn thân 
biến thành màu hồng, giống như hoa sen lớn màu hồng. (Theo 
Danh nghĩa đại tập 

2 Địa ngục Bát nhiệt (Bát nhiệt địa ngục là tám địa 

ngục mà tội nhân ở đó chịu khổ vì khí nóng. Tám địa ngục 
đó là: 1 . Tưởng địa ngục (Mỉầ0O, Phạn ngữ là Sarpjĩva, cũng 

Những chuyện nhân quả 


37 


Chúng sinh trong các địa ngục ấy mỗi người tùy 


còn gọi là Đẳng hoạt địa ngục chúng sinh trong 

địa ngục này tay mọc móng sắt dài nhọn, do lòng sân giận mà 
sinh ra ý tưởng hại nhau, nên dùng móng vồ lấy nhau, da thịt 
liền rơi rớt; có những tội nhân bị chặt, đâm, xay, giã, như vậy 
tưởng là đã chết, song gió lạnh thổi qua, da thịt lành lặn rồi 
sống trở lại. Địa ngục này dành cho những chúng sinh không ý 
thức được khổ đau do sự giết hại gây ra nên tạo nghiệp giết hại 
các chúng sinh khác. 2. Hắc thằng địa ngục (,ìMf,4tki#Ằ), Phạn 
ngữ là Kãlasũtra, nghĩa là địa ngục dây đen. Nơi đây ngục tốt 
dùng dây sắt nóng buộc kéo tội nhân, sau đó cưa chém thân 
hình, lại có gió dữ thổi dây sắt nóng quấn quanh thân họ, đốt 
da, lóc thịt, thui xương, nấu tủy vô cùng khổ sở. 3. Đôi áp địa 
ngục (íậM-ỉ4#Ằ), Phạn ngữ là Sarpghãta, cũng gọi Chúng hợp 
địa ngục (^'êHrbliẰ). Địa ngục này có núi đá lớn, sau khi tội 
nhân rơi vào, núi tự nhiên khép lại, đè ép thân họ, xương thịt 
nát nhừ. Địa ngục này dành cho những chúng sinh phạm vào 
các tội giết hại, lường gạt trộm cắp và tà dâm. 4. Khiếu hoán 
địa ngục M Phạn ngữ là Raurava. Ngục tốt trong địa 

ngục này đem tội nhân ném vào chảo lớn để hầm nấu, tội nhân 
chịu các đau đớn, gào khóc kêu la, nên gọi là Khiếu hoán địa 
ngục. Chúng sinh do phạm vào bốn tội: giết hại, trộm cắp, tà 
dâm, uống rượu mà sa vào địa ngục này. 5. Đại khiếu hoán địa 
ngục (dc* 71 ] Phạn ngữ là Mahãraurava. Trong địa ngục 

này, tội nhân sau khi bị hầm nấu rồi, gió nghiệp thổi vào lại 
sống dậy; khi ấy ngục tốt dẫn họ vào lò sấy bằng sắt để rang 
sấy họ. Tội nhân đau đớn rên la thống thiết, phát tiếng kêu to 
nên gọi là Đại khiếu hoán địa ngục, chúng sinh do phạm vào 
các tội giết hại, lường gạt trộm cắp, tà dâm, nói dối nên sa vào 
địa ngục này. 6. Thiêu chích địa ngục Phạn ngữ là 

Tapana > cũng gọi là Tiêu nhiệt địa ngục (M.MiầĩỉẰ) hay Viêm 

Những chuyện nhân quả 


38 


theo tình trạng của mình mà đều có được cảm giác 
lạnh hay nóng thích hợp, vô cùng thoải mái, nên 
tưởng rằng nghiệp báo đã hết, sắp chuyển sinh sang 
thê giới khác. Sau đó biết được đây là ánh sáng từ 
bi của đức Thê Tôn giúp tiêu trừ khổ não lạnh nóng 
cho họ, họ liền khởi tâm tin tưởng, vui mừng rất lớn 
đối với đức Thê Tôn, nhờ đó mà được chuyển sinh 
lên các cõi trời. 

Ánh sáng từ bi của đức Thê Tôn nhiễu quanh 
khắp thê giới Tam thiên đại thiêrì ba vòng, rồi trở 


nhiệt địa ngục (i0^34#Ằ). Địa ngục này có tường thành bằng 
sắt, lửa cháy hừng hực, trong ngoài đốt nướng, da thịt phạm 
nhân bị cháy rục, vô cùng khổ sở. 7. Đại thiêu chích địa ngục 
(htầH34#Ầ), Phạn ngữ là Pratãpana- cũng gọi là Đại tiêu 
nhiệt địa ngục Đại cực nhiệt địa ngục 

#Ằ). Trong địa ngục này, ngục tốt bắt tội nhân nhốt vào thành 
sắt, đốt lửa cháy rực, trong ngoài đều đỏ, đốt nướng tội nhân; 
lại có hầm lửa, lửa cháy đỏ rực, hai bên bờ hầm có núi lửa, 
đem tội nhân xiên vào chỉa ba bằng sắt, nướng trên lửa lớn, da 
thịt cháy rục, vô cùng khổ sở. 8. Vô gián địa ngục 
Phạn ngữ là Avĩci > phiên âm là A-tỳ địa ngục (FtJM4Iìằ), cũng 
gọi là Vô cứu địa ngục (AưliTkdsẰ). Trong địa ngục này, tội nhân 
phải chịu khổ liên tục nên gọi "vô gián" (không gián đoạn), là 
địa ngục rất khổ. Người tạo tội ngũ nghịch (giết cha, giết mẹ, 
giết A-la-hán , phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu), phỉ 
báng Đại thừa rơi vào ngục này. 

'Thế giới Tam thiên Đại thiên (Tam thiên đại thiên thế giới --H- 
T Phạn ngữ là tri sãhasra-mahã-sãhasrãhloka- 


Những chuyện nhân quả 


39 


lại tướng lông trắng giữa chân mày. Thầy A-nan 
thấy vậy liền cung kính chắp tay thưa hỏi đức Như 
Lai: 

- Kính bạch Thê Tôn! Đức Như Lai Chính Đẳng 
Chính Giác không bao giờ phóng quang mỉm cười 
một cách vô cớ, hôm nay vì nhân duyên gì Phật 
mỉm cười và phóng hào quang bôn màu? Ngưỡng 
mong Như Lai từ bi giảng nói cho chúng con được 
rõ, chúng con rất muôn được nghe. 

Đức Như Lai từ bi bảo thầy A-nan : 

- A-nan Đúng vậy, đúng vậy! Như Lai Chính 
Đẳng Chính Giác không mỉm cười, phóng quang 
khi không có nhân duyên. Hôm nay vì có 500 thanh 
niên Trá t-đức-ốc khởi tâm tin tưởng vui mừng cúng 
dường hoa tươi và đi nhiễu quanh ta ba vòng, tất 

dhãtavah: Theo vũ trụ quan của người Ân Độ thời xưa lấy núi 
Tu-di làm trung tâm, xung quanh có 4 đại châu và 9 lớp núi, 

8 lớp biển, gọi là một Tiểu thế giới, kể từ trời Sơ thiền của 
Sắc giới đến lớp phong luân dưới đáy mặt đất, trong đó bao 
gồm: mặt trời, mặt trăng, núi Tu-di, Tứ thiên vương, Tam thập 
tam thiên, trời Dạ-ma, trời Đâu-suất, trời Lạc biến hóa, trời 
Tha hóa tự tại, trời Phạm thế... 1 .000 tiểu thế giới như vậy 
hợp thành một Tiểu thiên thế giới, 1 .000 Tiểu thiên thế giới 
hợp thành một Trung thiên thế giới, 1 .000 Trung thiên thế 
giới hợp thành một Đại thiên thế giới. Vì có sự hợp thành qua 
ba tầng bậc nên ta quen gọi là Tam thiên Đại thiên thế giới, 
nhưng cũng đồng nghĩa với Đại thiên thế giới. 


40 


Những chuyện nhân quả 


cả bọn họ trong 30 đại kiếp sắp đến sẽ không bị 
đọa lạc vào đường ác, được chuyển sinh lên thiên 
giới, hưởng thọ dục lạc, sau đó được chuyển sinh 
làm người, xuất gia sông đời tỉnh thức, tu học giáo 
pháp giải thoát của Phật-đà, ồ riêng nơi thanh 
vắng, chuyên tâm thực hành Ba, 1 đắc quả vị Bích- 

’Ba mươi bảy phẩm đạo (Tam thập thất đạo phẩm - itòở, 

Phạn ngữ là bodhi-pãksika): cũng gọi là Tam thập thất Bồ-đề 
phần, là 37 pháp môn tu tập, được chia thành 7 nhóm: 1. Tứ 
niệm xứ (a. Thân niệm xứ: Tức quán sắc thân này đều là bất 
tịnh; b. Thọ niệm xứ: Quán các cảm thọ khổ, vui... thảy đều 
là khổ; c. Tâm niệm xứ: Quán trong tâm này niệm niệm sinh 
diệt và không thường trụ; d. Pháp niệm xứ: Quán các pháp do 
nhân duyên sinh, không có tính chất tự tồn tại.), 2. Tứ chính 
cần (a. Tinh tấn dứt trừ điều ác đã sinh; b. Tinh tấn ngăn ngừa 
điều ác chưa sinh; c. Tinh tấn sinh khởi điều thiện chưa sinh; 
Tinh tấn phát triển điều thiện đã sinh.), 3. Tứ như ý túc (a. Dục 
như ý túc: Hi vọng pháp sở tu được đầy đủ như nguyện; b. Tinh 
tấn như ý túc: Đối với pháp sở tu phải chuyên chú nhất tâm, 
không có xen tạp, được đầy đủ như nguyện; c. Niệm như ý 
túc: Đối với pháp sở tu ghi nhớ không quên, được đầy đủ như 
nguyện; d. Tư duy như ý túc: Tâm tư duy pháp sở tu, không để 
quên mất, được đầy đủ như nguyện.), 4. Ngũ căn (Năm cội gốc 
sinh ra tất cả pháp lành, gồm có: a. Tín căn: Tin sâu chính đạo 
và pháp trợ đạo thì có công năng sinh ra tất cả vô lậu thiền 
định giải thoát; b. Tinh tấn căn: chuyên cần tu tập theo chính 
pháp, không xen không tạp; c. Niệm căn: Ghi nhớ chính pháp 
không quên; d. Định căn: Nhiếp tâm không cho tán loạn, nhất 
tâm tịch tĩnh; e. Tuệ căn: Dùng trí tuệ quán chiếu các pháp rõ 
ràng.), 5. Ngũ lực (Là năm sức mạnh, lực dụng, có công năng 
phá ác sinh thiện, gồm có: a. Tín lực: Tín căn tăng trưởng có 

Những chuyện nhân quả 


41 


chi Phật s cùng có tên là Vô Nguyện Bích-chi Phật. 


công năng phá trừ các nghi hoặc; b. Tinh tấn lực: Tinh tấn căn 
tăng trưởng có công năng phá trừ sự biếng nhác của thân tâm; 
c. Niệm lực: Niệm căn tăng trưởng có công năng phá diệt các 
tà niệm, thành tựu công đức chính niệm xuất thế; d. Định lực: 
Định căn tăng trưởng có công năng diệt trừ các loạn tưởng, 
phát sinh các thiền định; e. Tuệ lực: Tuệ căn tăng trưởng có 
công năng ngăn chặn, trừ dứt các kiến giải và tư tưởng tà vạy, 
sai lệch trong 3 cõi.), 6. Thất giác phần, cũng gọi là Thất giác 
chi (a. Trạch pháp giác phần: Có công năng giản trạch, phân 
biệt sự chân ngụy của các pháp, b. Tinh tấn giác phần: Tu các 
đạo pháp không xen tạp, c. Hỉ giác phần: Khế ngộ chân pháp, 
tâm được hoan hỉ, d. Trừ giác phần: Có công năng đoạn trừ 
các kiến hoặc phiền não, e. xả giác phần: Có công năng xa lìa 
cảnh giới vướng mắc của sở kiến, g. Định giác phần: Có công 
năng biết rõ thiền định sở phát, h. Niệm giác phần: Có công 
năng tư duy đạo pháp.) 7. Bát chính đạo (a. chính kiến: Kiến 
giải chân chính, có công năng thấy được chân lí, b. chính tư 
duy: Tư duy chân chính, tâm không tà niệm, c. chính ngữ: Lời 
nói chân chính, không hư dối, không ác ý, d. chính nghiệp: 
Tác nghiệp chân chính, thường trụ trong thiện nghiệp thanh 
tịnh, e. Chính mạng: Nghề nghiệp chân chính, nuôi sống bằng 
những phương cách chính đáng, không gây hại đến bản thân 
và người khác, g. chính tinh tấn: Tinh tấn tu tập các pháp môn 
chân chính, h. chính niệm: Niệm tưởng chân chính, chuyên 
tâm nhớ nghĩ đến các pháp lành, i. chính định: Thiền định 
chân chính, thân tâm tịch tĩnh, thường trụ trong chính pháp.) 
Bảy nhóm pháp môn này cộng lại có 37 pháp tu, gọi chung là 
Ba mươi bảy phẩm đạo. 

1 B ích-ch i Phật (Tf %, phiên âm từ Phạn ngữ là Pratyeka-buddha, 
đọc trọn âm là Bích-chi-ca Phật-đà, theo Cựu dịch là Duyên 

Những chuyện nhân quả 


42 


Vì nhân duyên này, cho nên Như Lai mới đặc biệt 
mỉm cười, phóng quang. 

Lúc đó, các thầy tỳ-kheo cung kính thưa hỏi đức 
Như Lai: 

- Kính bạch đức Thê Tôn! Vì sao những người này 
lại cúng dường hoa tươi lên Phật? 

Đức Như Lai đáp: 

- Chư Phật đều đã từng tích tập nghiệp lành 
trong vô sô đời trước, ta đây cũng vậy. vốn dĩ nghiệp 
của tất cả chúng sinh sẽ không thành thục ở ngoài 
đất, nước, gió, lửa, mà thành thục ngay trong thân 
tâm của họ. Cho nên nói rằng: “Dù trải qua trăm 
ngàn kiếp, nghiệp lành và nghiệp dữ đã tạo ra đều 
không mất, chỉ chờ hội đủ nhân duyên sẽ phải tự 
chịu quả báo đó”. 

giác ỰẶịt), theo Tân dịch là Độc giác Trí độ luận dùng 

cả hai danh xưng này, nên được hiểu theo cả hai nghĩa. Người 
tu hành sinh vào thời không gặp Phật, nhờ quán nhân duyên 
sinh diệt của các pháp (Thập nhị nhân duyên) mà ngộ đạo, 
nên gọi là Duyên giác. Lại vì sinh nhằm thời không có Phật, 
không do thầy dạy bảo, chỉ tự mình quán xét thấu suốt lý nhân 
duyên mà giác ngộ nên gọi là Độc giác, Một trong hai thừa, 
một trong ba thừa. Ngoài ra, ý nghĩa nhân duyên còn được hiểu 
là tiên thế nhân duyên (ýcitlSỊ tẬ), tức là nhân duyên tu tập 
phước huệ từ nhiều đời trước; và hiện thế nhân duyên (SLV Ễ1 
ỈẶ), tức quán xét những nhân duyên trước mắt mà hiểu được lý 
vô thường và duyên khởi, nhân đó được giác ngộ. (Theo Trí độ 
luận quyển 18 và quyển 75) 


Những chuyện nhân quả 


43 



Cách đây khoảng hai đại a-tăng-kì kiếp, lúc đức 
Phật Nhiên Đăng còn tại thế, có vị quốc vương tên 
Nhiên Đăng cai quản đất nước theo chánh pháp, 
nên Phật pháp được hưng thạnh khắp cả đất nước, 
không có chiến tranh, tai nạn, mọi người đều được 
tự do tự tại, cuộc sông thảnh thơi hạnh phúc. 

Ngày kia, quôc vương Nhiên Đăng chuẩn bị cung 
thỉnh đức Phật Nhiên Đăng vào hoàng cung cúng 
dường, đồng thời cũng mòi quôc vương Cụ Tài Tử 
nước chư hầu tham gia. Vị quôc vương Cụ Tài Tử 
đó cũng là người hết sức giàu có, thường tổ chức các 


44 


Những chuyện nhân quả 


hội đại thí 1 trong suôt 20 năm qua. Lần này ông 
chuẩn bị tổ chức pháp “ ngũ đại cúng dường’ lần 
cuối, nghĩa là lễ vật cúng dường gồm năm món có 
giá trị rất lớn. Đó là: mâm vàng, bàn tay vàng, bình 
vàng, 500 đồng tiền vàng và một cô gái đẹp. 

Khi ấy, có hai người con trai của hai vị bà-la- 
môn, tên là Hiền Tuệ và Trí Tuệ, nghe tin vua Cụ 
Tài Tử hoan hỉ mở hội bô thí, vì muôn báo đáp công 
ơn dạy dỗ nhiều năm của thầy mình nên đặc biệt 
đến xin tài vật về cúng dường cho thầy. Trước khi 
hai người ấy đến, quốc vương Cụ Tài Tử nằm mộng 
thấy có thiên thần đến báo rằng: 

- Hôm nay có hai người đến xin bô thí, một người 
tên Hiền Tuệ, người kia tên Trí Tuệ. Nếu bệ hạ đem 
phẩm vật ngũ đại cúng dường dâng cho Hiền Tuệ 
thì công đức sẽ hơn cả công đức bệ hạ cúng dường bô 
thí trong 20 năm qua. 

Quôc vương Cụ Tài Tử làm theo những gì thiên 
thần nói, nhưng Hiền Tuệ đã phát nguyện thọ trì 
Phạm hạnh 2 nên không tiếp nhận cô gái, chỉ vui vẻ 
thọ nhận bôn phẩm vật kia mà thôi. 


'Hội đại thí: vị thí chủ phát tâm bố thí không phân biệt trong suốt 
một thời gian, bất cứ ai cũng có thể đến đó để nhận sự bố thí 
các phẩm vật, gọi là hội đại thí. 

2 Phạm hạnh: hạnh thanh tịnh dứt hẳn sự dâm dục. 

Những chuyện nhân quả 


45 


Cô gái vừa nhìn thấy Hiền Tuệ đã sinh lòng yêu 
mến, bèn nói với anh ta: 

- Quốc vương đã tặng thiếp cho chàng, vậy xin 
chàng hãy tiếp nhận thiếp! 

Nhưng dù nói thê nào Hiền Tuệ vẫn một mực từ 
chối. Cô gái ấy bèn trở về nước Nhiên Đăng. Trên 
đường về, cô gặp một người bán hoa, liền đem hết 
vàng bạc châu báu mang theo trên người đưa cho 
ông ta, với điều kiện là mỗi ngày sẽ tới lấy một đóa 
hoa sen xanh để cúng dường Đức Phật. 

Sau khi Hiền Tuệ nhận được bôn loại phẩm vật 
cúng dường lớn, liền mang đến dâng cúng cho thầy. 



46 


Những chuyện nhân quả 


Nhưng vị thầy chỉ nhận ba món, còn 500 đồng tiền 
vàng ông không nhận. 

Đêm đó, Hiền Tuệ mơ thấy 10 giấc mộng khác 
nhau. Một là thấy mình uống nước trong biển lớn, 
hai là thấy mình đi lại trong không trung, ba là 
thấy mình cầm mặt trời, bôn là thấy mình cầm mặt 
trăng, năm là thấy mình được ngồi trên xe ngựa 
của quôc vương, sáu là thấy mình ngồi trên xe ngựa 
của tiên nhân, bảy là thấy mình cưỡi voi lớn, tám 
là thấy mình cưỡi thiên nga, chín là thấy mình cưỡi 
sư tử và mười là thấy mình leo lên vách đá cheo leo. 

Sáng ra giật mình tỉnh dậy, cảm thấy kì lạ quá, 
chàng bèn đi khắp nơi tìm người giải mộng. Cuối 
cùng chàng đến chỗ một vị tiên nhân có đầy đủ năm 
phép thần thông. Vị này bảo chỉ có đức Phật Nhiên 
Đăng mới có thể giải nghĩa được giấc mộng này. Thê 
là Hiền Tuệ tức tốc đến nước Nhiên Đăng. 

Cùng lúc ấy, quốc vương Cụ Tài Tử cũng dẫn theo 
80.000 đại thần đến nước Nhiên Đăng. 

Lúc đó, vì muôn cúng dường đức Phật Nhiên Đăng 
nên vào bảy ngày trước quốc vương Nhiên Đăng đã 
ra lệnh: “Tất cả hoa tươi trong nước đều phải đem 
nộp về hoàng cung để chuẩn bị cúng dường đức Phật 


Những chuyện nhân quả 


47 


Nhiên Đăng, không ai được trái lệnh!” Vì thế, khắp 
nước không ai dám để lại một đóa hoa nào. 

Đây nói về cô gái đã giao hẹn trước với người bán 
hoa là mỗi ngày đến lấy một đóa hoa sen xanh. Khi 
cô đến lấy hoa, người bán hoa nói: 

- Quốc vương đã có qui định nên tôi không dám 
để lại đóa nào cả, đều đem nộp hết rồi. 

Cô gái im lặng giây lát, sau đó nói với người bán 
hoa một cách chắc chắn: 

- Bác ra hồ xem thử, nếu cháu có duyên cúng 
Phật, nhất định trong hồ vẫn còn hoa sen. 



48 


Những chuyện nhân quả 



Người bán hoa bán tín bán nghi ra hồ xem thử, 
nhưng quả thật trong hồ có bảy đóa hoa sen xanh 
vừa nở, ông ta liền chạy về nói cho cô gái biết: 

- Kỳ lạ thật! Kỳ lạ thật! Rõ ràng bác mới hái hết 
rồi mà, sao lại có hoa mới nở chứ? 

Cô gái bảo ông ta hái vào cho mình, song ông 
không dám vì sợ trái lệnh vua. Cô gái liền nói: 

- Cháu sẽ bỏ hoa vào trong bình báu, không ai 
nhìn thấy được, bác yên tâm đi! 

Thế là, người bán hoa bèn hái hoa sen vào, trao 
cho cô gái giấu kín trong bình, mang theo bên mình 
và đi thẳng vào thành. 

Lúc đó, Hiền Tuệ đã đến nước Nhiên Đăng, muôn 
mua hoa để cúng dường Đức Phật, nhưng đi khắp 
thành vẫn không mua được một đóa hoa nào. Trong 
lúc đang thất vọng ê chề, bỗng chàng gặp lại cô 
gái mà quốc vương đã tặng cho mình hôm trước. 
Do phước đức của Hiền Tuệ nên những đóa hoa sen 
xanh giấu trong bình liền lộ ra. Hiền Tuệ nhìn thấy 
hoa liền nói với cô gái: 

- Ta sẽ đưa cho nàng 500 đồng tiền vàng, nàng 
có thể để lại cho ta mấy đóa hoa sen xanh đó được 
không? Bởi ta đang cần để đến cúng dường đức Như 
Lai. 


Những chuyện nhân quả 


49 


Cô gái suy nghĩ một lát đáp: 

- Thiếp có thể đế lại hoa cho chàng, nhưng thiếp 
không cần tiền, chỉ cần chàng hứa với thiếp một 
điều: Đời đời kiếp kiếp sẽ luôn chấp nhận thiếp làm 
vỢ chàng. Bằng không, thiếp sẽ không nhường lại 
hoa cho chàng. 

Hiền Tuệ nghe xong liền nói với cô gái một cách 
hết sức chân thành: 

- Ta không chê bỏ nàng, nhưng cả đời ta vốn ưa 
thích làm việc bô thí, sau này đời đời kiếp kiếp ta 
cũng đều sẽ bô thí cả đến vợ, con của mình, làm sao 
nàng có thể chấp nhận được? Xin nàng hãy suy nghĩ 

lại. 

Không chút do dự, cô gái liền đồng ý: 

- Đôi với hạnh nguyện bô thí của chàng, thiếp 
xin hứa sẽ tuyệt đôi không cản trở, chỉ cần bây giờ 
chàng đồng ý với thiếp là được. 

Hiền Tuệ liền đồng ý. Cô gái trao cho chàng 5 đóa 
hoa sen xanh và phát nguyện: 

- Về sau, lúc nào chàng thành Phật ban pháp 
lành cho nhân gian thì thiếp sẽ là đệ tử của chàng. 
Còn trong khi chưa thành Phật thì thiếp sẽ đời đời 
kiếp kiếp làm vỢ chàng. 


50 


Những chuyện nhân quả 


Ngày đức Phật Nhiên Đăng vào hoàng cung thọ 
nhận cúng dưòng đã đến. Trong ngoài cung điện, 
đường lớn ngõ ngách đều được quét dọn sạch sẽ, 
dùng các loại hương thơm vi diệu rải khắp mặt đất, 
tràng phan, bảo cái được dựng lên như rừng, hết sức 
trang nghiêm và hoành tráng. 

Đích thân quôc vương Nhiên Đăng cầm lọng báu, 
hướng dẫn các đại thần của mình cũng cầm lọng báu 
theo hầu Phật. Vua Cụ Tài Tử cùng 80.000 vị đại 
thần cũng đến nghinh đón đức Phật Nhiên Đăng. 
Vua Nhiên Đăng chắp tay đảnh lễ cung thỉnh: 

- Chúng con thành tâm cung thỉnh Thê Tôn và 
chúng tỳ-kheo quang lâm vương cung, thọ nhận 
phẩm vật cúng dường! 

Đức Phật Nhiên Đăng và chúng tỳ-kheo im lặng 
nhận lời. Trên suôt đường đi, quốc vương Nhiên 
Đăng tự tay cầm lọng báu đi theo một bên che cho 
đức Như Lai, các vị đại thần cũng đều cầm lọng 
báu đi theo. Lúc đó, đức Phật Nhiên Đăng biết tâm 
thành của họ, liền dùng Phật lực gia trì khiến cho 
mỗi người đều thấy mình đang được che lọng cho 
Phật. 

Ngay khi đức Phật Nhiên Đăng bước vào cửa 
hoàng cung, khắp mặt đất đều chấn động và xảy 
ra vô sô hiện tượng kỳ diệu: người mù được sáng 


Những chuyện nhân quả 


51 


mắt, người điếc có thể nghe, người câm có thể nói 
chuyện, người bị liệt có thể đi lại, người điên cuồng 
trở lại sáng suôt, sản phụ khó sinh được mẹ tròn con 
vuông, còn các chúng sinh bị vô sô khổ não trói buộc 
khác đều được giải thoát, chim hót líu lo, các loại 
nhạc khí không đánh mà tự kêu, âm thanh vi diệu 
trầm bổng, khắp nơi hoa nở rộ... 

Khi ấy, rất nhiều chúng sinh không thể kể xiết, 
mỗi người đều cầm hương hoa, tranh nhau kéo đến 
đảnh lễ cúng dường đức Phật. 

Trong sô người cúng dường đông đảo đó, ba người 
Hiền Tuệ, Trí Tuệ và cô gái kia cũng rất muôn được 
đến gần đức Phật Nhiên Đăng. Lúc đó, đức Phật 
Nhiên Đăng dùng tuệ nhãn quán sát thấy Hiền Tuệ 
là người có phước đức lớn nhất trong sô người cúng 
dường, muôn cho anh ta cơ hội, liền hiện sức thần 
thông làm đổ xuống một trận mưa lớn. 

Những người cúng dường bị mưa liền phân tán 
hết, Hiền Tuệ và hai người cùng đi lập tức tiến đến 
gần đức Như Lai. Hiền Tuệ cung kính cúng dường 5 
đóa hoa sen xanh lên đức Như Lai với tâm ý hoan hỉ 
tột cùng. Đức Phật Nhiên Đăng dùng Phật lực gia 
trì làm cho 5 đóa hoa đó biến ra to lớn như bánh xe, 
bay lên bên trên đầu Ngài như cái lọng che và bay 
theo đức Phật. 


52 


Những chuyện nhân quả 


Cô gái thấy vậy cũng sinh tâm vui mừng khôn tả, 
liền dâng hai đóa còn lại cúng dường lên Đức Phật. 
Đức Như Lai cũng dùng Phật lực gia trì khiến cho 
hoa ấy hóa thành lớn như bánh xe, bay lên ngang 
tai của Ngài và bay cạnh Ngài theo từng bước đi. 

Khi Đức Phật Nhiên Đăng bước đi, do cơn mưa 
lớn vừa đổ xuống nên trên đường có chỗ quá nhiều 
bùn đất. Hiền Tuệ thấy vậy, sợ làm lấm chân đức 
Như Lai, liền không ngần ngại cúi xuống trải tóc 
của mình lên đất bùn và phát nguyện: 



Những chuyện nhân quả 


53 


- Nếu như con có khả năng chứng quả Bồ-đê) 
thành tựu Chuyển bánh xe pháp, xin đức Như Lai 
bước lên tóc của con để đi qua. 

Quả nhiên, đức Phật Nhiên Đăng liền bước lên 
tóc của Hiền Tuệ để đi qua. 

Lúc đó, ngưòi bạn là Trí Tuệ khởi tâm tức giận, 
nghĩ: “Sao Đức Phật lại đôi đãi với Hiền Tuệ như 
loài súc sinh, giẫm đạp lên tóc của anh ta mà đi, 
thật không đúng chút nào.” 

Sau đó, đức Phật Nhiên Đăng thọ ký 1 cho Hiền 
Tuệ: 

- Sau này con sẽ được giải thoát, thành tựu Vô 
Thượng Chính Đẳng Chính Giác, hiệu là Thích-ca 
Mâu-ni Phật, trở thành ngọn đèn sáng trong Ba cõi. 

Sau khi thọ ký, đức Như Lai lại hiện thần thông 
bay lên không trung cao khoảng 7 cây đa-ỉa và 
khiến cho chỗ tóc vừa bị đạp lúc nãy của Hiền Tuệ 
phóng ánh sáng đồng thời mọc ra tóc mới. 

Vô sô người đang có mặt tận mắt chứng kiến cảnh 
tượng không thể nghĩ bàn đó đều sinh khởi lòng tin 


'Thọ ký: lời báo trước của Phật đối với một vị đệ tử về sự chứng quả 
giác ngộ của vị ấy trong tương lai. Đức Phật thường chỉ thọ ký 
với những trường hợp đầy đủ nhân duyên. 


54 


Những chuyện nhân quả 


và tâm hoan hỉ, phát nguyện sau này sẽ trở thành 
đệ tử tu tập trong giáo pháp của đức Thích-ca Mâu- 
ni Như Lai. 

Cô gái lúc ấy cũng phát nguyện rằng: 

- Nhờ công đức cúng dường hoa sen lên Thê Tôn 
hôm nay, nguyện cho lúc đức Thích-ca Mâu-ni Thê 
Tôn chuyển bánh xe pháp, con trở thành nữ đệ tử 
Thanh văn của Ngài, còn trong suôt thời gian chàng 
chưa thành Phật, đời đời kiếp kiếp con đều được làm 
vỢ chàng. 

Lúc đó, chư thiên nhân thấy vậy cũng phát 
nguyện: 

- Lúc đức Phật Thích-ca Mâu-ni chuyển bánh xe 
pháp, chúng con nguyện sẽ trở thành những chúng 
Thanh văn đầu tiên trong pháp hội của Ngài. 

Sô tóc được đức Phật Nhiên Đăng giẫm lên đó, 
quốc vương Nhiên Đăng cắt để làm kỷ niệm, quốc 
vương Cụ Tài Tử xin lại, đếm qua thấy có 80.000 
sợi, liền phân phát cho 80.000 vị đại thần, đồng xây 
tháp thờ cúng. 

Sau khi Hiền Tuệ được đức Phật Nhiên Đăng thọ 
ký, ngay tức khắc quốc vương Nhiên Đăng, quốc 
vương Cụ Tài Tử và rất nhiều rất nhiêu tín chúng 
của đức Như Lai liền hoan nghinh và cúng dường 
chàng. 


Những chuyện nhân quả 


55 


Lúc đó, Trí Tuệ quay sang hỏi Hiền Tuệ đã phát 
tâm như thê nào. Trí Tuệ buồn bã nói: 

- Vì không đủ tín tâm nơi Như Lai, nên khi thấy 
đức Phật Nhiên Đăng giẫm đạp lên tóc anh, tôi đã 
sinh lòng tức giận. 

Sau đó, cả Hiền Tuệ và Trí Tuệ cùng đảnh lễ xin 
đức Phật Nhiên Đăng cho phép hai chàng được xuất 
gia sống đời tỉnh thức trong tăng đoàn. Chẳng bao 
lâu, Hiền Tuệ đã tinh thông giáo điển, sau khi xả 
thân được chuyển sinh lên cõi trời Đầu- suất, còn 
Trí Tuệ do khởi tâm sân hận với Như Lai nên chưa 
được giải thoát. 

Sau khi kể lại câu chuyện trên, đức Phật Thích- 
ca Mâu-ni từ hòa nói tiếp: 

- Này các tỳ-kheo! Hiền Tuệ lúc đó chính là ta 
ngày nay, nhờ phước báo cúng dường hoa lên đức 
Phật Nhiên Đăng thuở trước nên ta có được đại 
phước báo và an lạc trong luân hồi; cũng nhờ căn 
lành này mà nay chứng đắc quả vị Vô Thượng 
Chính Đẳng Chính Giác. Lại cũng do nhân duyên 
thù thắng này nên sau khi chứng quả thọ nhận hoa 
của 500 chàng thanh niên Trất-đức-ốc. 


56 


Những chuyện nhân quả 


VÔ ÚY VÀ CỔ THANH 

Hai em bé phát tâm lành, 
Được đức Như Lai thọ ký. 



úc Đức Phật ở thành Vương-xá, một 
hôm Ngài đang trên đường vào thành, 
đi ngang qua khu rừng rậm tịch tĩnh. Trong rừng có 
một sô mãnh thú làm người ta phải khiếp sợ. Đức 
Như Lai ngồi nghỉ dưới gốc cây một lát rồi lại tiếp 
tục đi. Thầy A-nan thấy phía trước có ngã rẽ, liền 
thưa hỏi đức Như Lai: 


- Bạch Thê Tôn! Phía trước có ngã rẽ, một đường 
thì thẳng, nhưng có rất nhiều mãnh thú, sư tử; còn 
một đường quanh co khúc khuỷu, song tương đôi an 
toàn. Bạch Thê Tôn, chúng ta nên đi đường nào? 

Đức Như Lai đáp: 

- Như Lai là bậc vô úy, không sợ điều gì cả. Chúng 
ta đi đường thẳng. 

Thê là đức Như Lai và các vị tỳ-kheo đi theo con 
đường thẳng. 

Lúc đó bên đường có hai em bé đang nô đùa, một 
em cầm trông, một em cầm cung tên, hai em thấy 


Những chuyện nhân quả 


57 


thân tướng trang nghiêm của đức Như Lai liền sinh 
tâm hoan hỉ vô cùng, nhảy nhót đến bên cạnh Ngài. 
Sau khi cung kính đảnh lễ đức Như Lai, hai em 
thưa: 

- Kính bạch đức Thê Tôn! Ngài đi đường này có 
nhiều mãnh thú rất đáng sợ, nhưng chúng con sẽ 
làm thị vệ cho Ngài, bảo vệ Ngài. 

Đức Như Lai mỉm cười hỏi: 

- Các con bảo vệ Thê Tôn như thê nào? 

Em bé cầm cái trông nói: 

- Nếu mãnh thú đến, con sẽ lắc cái trông nhỏ này, 
làm cho chúng khiếp sợ. 

Em bé cầm cung tên đưa mũi tên lên nói: 

- Nếu chúng nó đến, con sẽ dương cung bắn chúng. 

Đức Thích-ca Mâu-ni Như Lai nghe hai em nói 
vậy rất hoan hỷ, thấy hai em phát tâm thanh tịnh, 
tích chứa phước đức và trí tuệ viên mãn, Ngài nói: 

- Các con rất ngoan! Nhưng các con không cần 
bảo vệ cho ta. Chỉ riêng sự phát tâm đó đã giúp các 
con được đầy đủ phước đức, hãy trở về nhà đi! 

Lúc đó, đức Thê Tôn mỉm cười phóng hào quang. 


58 


Những chuyện nhân quả 


Sau khi chiếu sáng khắp thê giới Tam thiên đại 
thiên, hào quang ấy trở lại chui vào tướng lông 
trắng giữa chân mày của Phật. 

Thầy A-nan thấy Phật hiện tướng hy hữu như 
vậy liền chắp tay thưa hỏi: 

- Kính bạch đức Thê Tôn! Hôm nay vì nhân duyên 
gì đức Như Lai lại mỉm cười và phóng hào quang? 

Đức Thê Tôn mỉm cười nhìn thầy A-nan đáp: 

- Vừa rồi hai em bé hồn nhiên hoạt bát đó sinh 
tâm hoan hỉ thanh tịnh với ta, nhờ phước lành ấy 
nên trong 30 đại kiếp sắp tới đều được chuyển sinh 
trong hàng trời người, hưởng thọ phước lạc chôn 
nhân thiên. Cuối cùng các em lại chuyển sinh làm 
người, xuất gia tu hành, ở nơi vắng vẻ một mình tu 
tập 37 phẩm trợ đạo, chứng đắc quả vị Độc giác ? 
Trong đó một em tên là Vô Uy Độc giác, còn em kia 
tên Cổ Thanh Độc giấc. Vì nhân duyên tốt đẹp ấy 
nên ta mới mỉm cười và phóng quang. 


'Độc giác, hay Độc giác Phật, cũng tức là Duyên giác Phật, Bích- 
chi Phật, đã có chú giải ở trước. Vì các vị này ra đời không gặp 
Phật, tự mình tu hành giác ngộ nên gọi là Độc giác. 

Những chuyện nhân quả 


59 


ĐỒNG TỬ BẢO HẢI 


Tu sửa cúng dường tháp Phật, 
Cảm được kho báu tràn đầy. 



úc đức Như Lai ở thành Vương-xấ, 
trong thành có một vị phú ông rất 


giàu có, tài sản tương đương với Đa văn thiên tử. 
Ông cùng vỢ có một cuộc sông hạnh phúc mỹ mãn. 

Sau khi vỢ ông mang thai, tự nhiên xuất hiện rất 
nhiều điềm lạ, như trong nhà bỗng dưng xuất hiện 
nhiều đồ trang sức, cờ báu, lọng báu..., hoa nở rộ 
khắp nơi, hương thơm ngào ngạt, giường ngủ cũng 
biến thành giường báu của chư thiên. Những điềm 
lành này làm cho vị phú ông rất nghi hoặc, không 
hiểu gì cả. Ông lo sợ rằng vợ mình bị ma nhập hoặc 
bị dạ-xoa làm hại. 

Do đó, ông vội vàng tìm đến một thầy tướng, hỏi 
xem rốt cuộc thì những hiện tượng này là điềm lành 
hay dữ? Vị thầy tướng sau khi xem xong liền nói: 

- Đây chẳng phải tai họa gì đâu, mà là do phước 
đức của thai nhi mới xuất hiện ra những tướng lành 
này. Ông không nên lo lắng. 


60 


Những chuyện nhân quả 



Nghe vị thầy tướng nói thế, ông phú hộ mới yên 
tâm phần nào. 

Sau 10 tháng mang thai, người vợ phú ông sinh 
hạ được một bé trai hết sức khả ái, tướng mạo đoan 
nghiêm, không giông người bình thường. Thân thể 
em khi sinh ra vô cùng sạch sẽ, không những chẳng 
dính nhau thai và máu dơ, mà trên người lại sẵn có 
những bảo châu, chuỗi ngọc, y phục cõi trời quý báu 
vô cùng... 

Lúc những người hầu tắm rửa cho em, mỗi khi 
vừa cởi bỏ y phục trên người em ra liền tức thời xuất 
hiện y phục khác, khiến họ chẳng biết phải làm thê 


Những chuyện nhân quả 


61 



nào, chỉ còn cách để nguyên y phục và trang sức của 
em mà tắm rửa. Tắm rửa xong, khi những người hầu 
đặt em lên giường thì giường ấy lập tức biến thành 
giường lớn, được trang hoàng bằng trân bảo vi diệu 
xinh đẹp. Trên trần nhà lại xuất hiện tòa cung điện 
trang nghiêm, phía trên cung điện có những cò báu, 
phướng báu..., bên trong cung điện có hoa tươi và 
hương thơm ngào ngạt, trước giường lại xuất hiện 
một tháp báu, trong tháp có chứa các loại vật báu, 
lấy hoài không hết, quả thật là hy hữu vô cùng. 


62 


Những chuyện nhân quả 




Vị phú ông vui mừng không sao nói hết, liền tổ 
chức tiệc mừng hết sức long trọng. Bởi lúc em vừa 
sinh ra thì bảo châu trong nhà tự nhiên xuất hiện 
nhiều như nước biển, nên ông liền đặt tên cho em là 
đồng tử Bảo Hải. 

Đồng tử Bảo Hải được tám vị nhũ mẫu nuôi nấng 
bằng những thức ăn bổ dưỡng, như sữa tươi, sữa 
chua, khô dầu... Em lớn lên rất nhanh, và mỗi khi 
em đi đến đâu đều có những hàng phi nhân' hiện ra 

'Phi nhân: hạng chúng sinh không phải người, không phải chư 
thiên; tuy có thần thông nhưng phước lực kém hơn chư thiên. 


Những chuyện nhân quả 


63 


trải thảm đỡ chân, lại có những phi nhân, thiên nữ 
rải hoa cúng dưòng. 

Lớn lên, chàng Bảo Hải tinh thông các môn học 
vấn thê gian như văn học, y thuật, tám loại quán 
sát... Cha chàng đặc biệt xây dựng bôn cung điện 
riêng biệt thích hợp với bôn mùa xuân, hạ, thu, 
đông để chàng lúc nào cũng có nơi ở thật thoải mái. 
Trên các cung điện ấy tự nhiên xuất hiện những cờ 
báu, lọng báu, lại có các thiên nữ hiện xuống cùng 
vui chơi. Chàng hưởng thụ cuộc sông tốt đẹp đó một 
cách thỏa thích. 

Một hôm, chàng Bảo Hải phát khởi lòng tin lớn 
đối với Ba ngôi báu d tự suy nghĩ rằng: “Phước báo 
nhân thiên của thê gian mình đã được hưởng đầy 
đủ, giờ chính là lúc nên xuất gia sông đời tỉnh thức, 
tinh tấn tu tập giáo pháp giải thoát của Phật-đằ để 
đoạn trừ tất cả thông khổ của sinh tử luân hồi.” 

Thê là chàng đem hết tài sản ra bô thí, giúp cho 
rất nhiều người được an lạc, sau đó đến đảnh lễ đức 
Như Lai xin theo Ngài xuất gia sông đời tỉnh thức. 
Sau khi xuất gia, đồng tử Bảo Hải đi đến bất cứ nơi 
đâu cũng vẫn có rất nhiều phi nhân hiện ra làm cho 


Ta ngôi báu: tức Tam bảo, gồm Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. 


64 


Những chuyện nhân quả 


mặt đất bằng phẳng, dựng cờ báu, che lọng báu và 
vô sô thiên nữ vây quanh. 

Một sô người xuất gia cảm thấy như vậy là không 
hợp lý. Họ xì xầm bàn tán với nhau: 

- Tỳ-kheo Bảo Hải đã là người sống đời thoát tục, 
vì sao đi đến nơi nào cũng mang theo những cờ báu, 
lọng báu, lại có thiên nữ vây quanh. Nếu còn ham 
thích năm món dục thì ông ấy đến đây đế làm gì? 

Đồng tử Bảo Hải cũng vì chuyện này mà sinh tâm 
phiền não, bèn đến thưa hỏi đức Thê Tôn, cầu mong 
Ngài chỉ dạy cho cách đối trị như thế nào. 

Đức Như Lai dạy: 

- Nếu con quán xét tất cả những thứ ấy đều không 
cần thiết, tự nhiên chúng sẽ biến mất. 

Tỳ-kheo Bảo Hải liền thực hành theo đúng lời 
dạy của đức Như Lai, quả nhiên tất cả đều không 
còn nữa. Thầy cảm thấy nhẹ nhàng thư thái, càng 
tinh tấn tu trì, không bao lâu sau đã đoạn trừ được 
hết phiền não trong Ba cõi, chứng đắc thánh quả 
A-la-hấn. 

Lúc đó, các vị tỳ-kheo liền đến thỉnh vấn đức 
Như Lai: 


Những chuyện nhân quả 


65 


- Kính bạch đức Thế Tôn! Đồng tử Bảo Hải có 
nhân duyên nghiệp lành như thê nào mà được sinh 
vào gia đình giàu sang phú quí, tướng mạo đoan 
trang, trời sinh có đầy đủ các loại trang sức châu 
báu, khi chào đời thân thể không dơ bẩn, tự nhiên 
xuất hiện cung điện, bảo tháp, hoa tươi, đi đến đâu 
cũng đều có phi nhân và thiên nữ trải thảm, rải hoa 
cúng dường? Lại do nhân duyên gì phát khởi được 
lòng tin thanh tịnh vào Ba ngôi báu, xuất gia sông 
đời tỉnh thức, chứng đắc quả vị A-la-hán ' ? Ngưỡng 
mong đức Như Lai từ bi giải thích cho chúng con 
được rõ, chúng con rất muôn nghe. 

Đức Như Lai nhìn khắp đại chúng một lượt rồi 
nói: 

- Đây là sự thành tựu nguyện lực đời trước của 
tỳ-kheo Bảo Hải. Trong Hiền kiếp này, vào lúc tuổi 
thọ con người là 20.000 tuổi, đức Phật Ca-diếp còn 
tại thế. Khi đó, tại vườn Lộc Dã ồ Ấn Độ có một 
vị trưởng giả giàu có ngang với Đa văn thiên tử, 
có niềm tin thanh tịnh và vào Ba ngôi báu. Ông ta 
đặc biệt xây dựng giảng đường, cung thỉnh đức Phật 
Ca-diếp và toàn thể tăng chúng đến thuyết pháp 
và cúng dường lên chư vị đủ các loại thức ăn thơm 
ngon, lại còn thỉnh đức Như Lai và chư tỳ-kheo tắm 


66 


Những chuyện nhân quả 


rửa thay y phục, rồi thu nhặt tóc và móng tay của 
đức Phật Ca-diếp để xây tháp cúng dường. 

Ngày nọ, có rất nhiều chim đến làm tổ trên ngọn 
tháp. Ông ta thấy vậy cho là bất kính, liền xây thêm 
một tầng lầu bên trên tháp, lại dùng các loại phướng 
báu, lọng báu để trang sức, bên trong dùng các loại 
châu báu, chuỗi ngọc quý giá để trang hoàng, trông 
thật trang nghiêm, xinh đẹp vô cùng. Sau đó, ông 
phát nguyện: 

- Nhờ tất cả công đức tu tạo bảo tháp này, nguyện 
cho con được đời đời kiếp kiếp sinh vào gia đình giàu 



Những chuyện nhân quả 


67 


sang, tướng mạo đoan trang, trời sinh đầy đủ các 
loại bảo vật trang sức, khi chào đời thân thể không 
dơ bẩn, tự nhiên hiển hiện cung điện, bảo tháp, hoa 
tươi, bên trong bảo tháp cất chứa nhiều báu vật lấy 
hoài không hết, đi đến đâu cũng đều có phi nhân 
và thiên nữ trải thảm, rải hoa. Sau cùng, sinh khởi 
lòng tin thanh tịnh vào Ba ngôi báu, được xuất gia 
đắm mình trong pháp lành của đức Thích-ca Mâu- 
ni Thế Tôn, chứng đắc quả vị A-la-hấn. 

Đức Phật kể xong nhân duyên nghiệp lành đời 
trước của tỳ-kheo Bảo Hải, tất cả đại chúng đều 
sinh tâm hoan hỷ, đảnh lễ tin nhận. 


68 


Những chuyện nhân quả 


AI CÒN MẸ XIN ĐỪNG LÀM MẸ KHÓC 

Nhẫn tâm bỏ đói giết mẫu thân, 

Quả báo ấy muôn đời phải chịu. 

y ?ức đức Như Lai ở thành Xá-vệ, có 
người bà-la-môn kiếm sông bằng 
nghề xin ăn, cuộc sông gia đình hết sức túng thiếu, 
khôn khổ. Do đó, vợ ông cũng thường phải đi xin ăn. 

Sau đó, người vỢ mang thai. Song kì lạ hết sức, 
từ ngày đứa bé bắt đầu hình thành trong bụng bà, 
suốt ngày bà chẳng xin được thứ gì cả. Sau 9 tháng, 
bà sinh ra một đứa con trai, không những vừa ôm 
vừa xấu xí, lại còn bị gù lưng, nên cha mẹ liền đặt 
tên là Tiểu Đà Bôi. 1 

Chỉ mấy ngày sau khi sinh, do nhân duyên 
nghiệp lực hiện tiền, dòng sữa ngọt trong người mẹ 
cậu bỗng nhiên cạn khô, do đó phải dùng sữa bò cho 
cậu bú, song cũng rất khó xin được sữa. Nhưng vì 
thân này là thân cuối cùng để thọ nghiệp của cậu 
ta, nên khi chưa trả hết nghiệp báo thì sẽ không thể 
chết. Vì vậy, cha mẹ vẫn cô" gắng gượng chăm sóc 
nuôi nấng cậu lớn lên trong cảnh dở sông dở chết 
như thế. 

’Đà bối ('ỉtlệ) có nghĩa là người gù lưng, lưng lúc nào cũng cong 
xuống như đang cõng vật nặng. 

Những chuyện nhân quả 


69 



Khi cậu đã khôn lớn, một hôm cha cậu bảo: 

- Gia đình mình sinh sông bằng nghề ăn xin, xưa 
nay hết sức vất vả rồi, bây giờ con đã lớn cũng nên 
bắt đầu đi xin ăn. 

Thê là, Tiểu Đà Bôi bắt đầu tự mình đi xin ăn. 
Nhưng do nghiệp lực, cậu thường xuyên chang xin 
được thứ gì, mỗi khi đói đến lã người mới miễn cưỡng 
xin được ít thức ăn chỉ vừa đủ để duy trì chút hơi 
tàn, cả thể xác và nội tâm đều thông khổ vô cùng. 


70 


Những chuyện nhân quả 



Sau đó, cậu dần dần phát khởi niềm tin đôi với 
giáo pháp giải thoát của đức Thích-ca Mâu-ni Thế 
Tôn. Sau khi được cha mẹ đồng ý, cậu theo một thầy 
tỳ-kheo xuất gia, thọ giới. 

Sau khi xuất gia, mấy ngày đầu cậu cùng đi 
khất thực chung với thầy, cuộc sông cũng tàm tạm. 
Nhưng qua một thời gian, vị thầy liền bảo cậu đi 
hóa duyên một mình. 

Thê là, Tiểu Đà Bôi bắt đầu thực hành phương 
thức sinh hoạt của một vị tỳ-kheo thực thụ, có khi 
cùng đi thọ nhận cúng dường với chúng tăng, có khi 
vào thành hóa duyên một mình. Nhưng dù Tiểu 
Đà Bôi có đi thọ cúng cùng với chúng tăng, cũng 
thường không có đủ thức ăn, trong khi các thầy tỳ- 
kheo khác lại được ăn uông đầy đủ. Có khi đến lượt 
Tiểu Đà Bôi nhận cúng thì cũng vừa đúng lúc thức 
ăn của thí chủ không còn; hoặc nếu không như vậy 
thì lại gặp lúc thí chủ có việc gấp phải đi, đến chừng 
trở lại thì Tiểu Đà Bôi đã đi qua, thí chủ mới tiếp tục 
cúng dường cho các tỳ-kheo phía sau. Nói chung, 
trong sô chúng tăng thì tỳ-kheo Tiểu Đà Bôi là vị có 
cuộc sống khốn khổ nhất. 

Nhiều thầy tỳ-kheo biết được tình trạng như vậy 
rất thương xót, bèn đến thỉnh vấn đức Như Lai: 


Những chuyện nhân quả 


71 



- Kính bạch đức Thê Tôn! Tỳ-kheo Tiểu Đà Bôi 
thường không xin được thức ăn, có khi các thầy tỳ- 
kheo trước sau đều được đầy đủ, song chỉ sót lại 
riêng mình thầy, như vậy nên làm thê nào? 

Khi ấy, đức Như Lai liền chê định thêm một điều 
luật rằng: 

“Khi cùng đi thọ nhận cúng dưòng, nếu thầy tỳ- 
kheo phía trước chưa được thức ăn thì tỳ-kheo phía 
sau không được thọ nhận đồ cúng.” 


72 


Những chuyện nhân quả 


Mặc dầu như vậy, tỳ-kheo Tiểu Đà Bôi vẫn 
thường không xin được thức ăn, mỗi khi vào thành 
hóa duyên thường phải ôm bát không trở về. 

Sau đó, có hai hôm thầy quét dọn hương thất 
của đức Thế Tôn. Hai ngày đó thầy được ăn đầy đủ, 
thân thê cũng khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái. 
Thầy nhân đó liền phát tâm dũng mãnh tinh tấn, 
tức khắc đoạn trừ tất cả phiền não, chứng đắc quả 
vị A-la-hán. Song, dù thầy đã chứng đắc quả A-la- 
hấn nhưng cũng vẫn phải lãnh thọ nghiệp báo đời 
trước còn sót lại. 


Thầy thầm nghĩ: “Hay là ngày nào mình cũng 
quét dọn giảng đường, cuộc sông có thể tốt hơn một 



Những chuyện nhân quả 


73 


chút.” Nghĩ là làm, thầy liền đến nơi giảng kinh của 
đức Thê Tôn. Rủi thay, ngày hôm đó đã có một vị tỳ- 
kheo khác quét dọn trong ngoài giảng đường sạch 
sẽ rồi. Thầy đành phải đắp y ôm bát vào thành hóa 
duyên, nhưng chẳng được gì cả. Ngày hôm sau, thầy 
cầm chổi đi đến điện đường rất sớm, ai ngờ cũng đã 
có một vị tỳ-kheo quét sạch điện đường rồi, thầy 
đành quay gót trở vê liêu. 

Sau khi trở về, nghe nói trưa nay có vị đại thí 
chủ sẽ cúng dường đức Như Lai và chúng tăng, thầy 
định bụng sẽ được cùng dự cúng. Nhưng ngờ đâu thí 
chủ có việc gấp phải cúng dường trước thời gian đã 
định, vì tỳ-kheo Tiểu Đà Bôi ngồi thiền nên không 
hay biết. Khi đức Như Lai thọ cúng xong, thí chủ 
cũng tức tốc ra về, hôm đó Tiểu Đà Bôi lại chẳng có 
gì ăn. 

Ngày thứ ba, thầy đặc biệt cầm chổi đến điện 
đường thật sớm, vừa đến nơi đã thấy có một thầy 
tỳ-kheo đang quét, thầy chỉ còn cách vác chổi trở về 
liêu. Thầy A-nan biết đã ba ngày rồi thầy Tiểu Đà 
Bôi vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng, do đó giới 
thiệu cho thầy một vị thí chủ, tới trưa cứ việc ôm bát 
đến nhận cúng. Nhưng, gần đến giờ thì vị thí chủ ấy 
có việc phải giải quyết gấp, vội vội vàng vàng ra đi, 
quên dặn lại người nhà về việc trưa nay sẽ có một 


74 


Những chuyện nhân quả 


thầy tỳ-kheo đến nhận cúng. Do đó, lúc thầy Tiểu 
Đà Bôi đến hóa duyên chẳng có ai để ý thầy. Thầy 
A-nan vào thành hóa duyên trở về, nghe nói A-la- 
hán Tiểu Đà Bôi vẫn chưa ăn gì, thầy thương quá 
liền đến bên an ủi: 

- Không nên lo lắng, ngày mai chính tôi sẽ cúng 
dường cho thầy. 

Sáng sớm ngày thứ tư, thầy A-nan ôm hai bát 
vào thành khất thực. Khi hóa duyên đã đầy hai 
bát, thầy dùng một bát, còn một bát mang về cho 
thầy Tiểu Đà Bôi. Nhưng lúc đi đến rừng Kỳ-đầ, đột 
nhiên có rất nhiều chó hoang nhảy xổ ra, chồm lên 
xô đổ và ăn sạch thức ăn trong bát. Thầy A-nan bất 
ngờ không biết phải làm sao, đành ôm bát không 
trở về. 

Thầy A-nan thầm nghĩ: “Giả sử mình đi hóa 
duyên tiếp, thì về đến nơi cũng đã quá ngọ. Quá ngọ 
thì bậc A-la-hán sẽ không ăn.” Như vậy, thầy Tiểu 
Đà Bôi vẫn không có cơm ăn. 

Thầy Mục-kiền-liên nghe nói đã 4 ngày rồi mà 
thầy Tiểu Đà Bôi vẫn chưa có gì để ăn, trong lòng 
cảm thấy thương xót vô cùng, cũng muôn giúp thầy 
ấy hóa duyên. 


Những chuyện nhân quả 


75 



Ngày thứ năm, thầy Mục-kiền-liên cũng mang 
hai bát vào thành hóa duyên. Khi nhận đầy hai bát, 
thầy dùng một bát, còn một bát mang về. Nhưng 
về đến vườn Kỳ-đầ thì đột nhiên xuất hiện một bầy 
quạ, nhanh như chớp xà xuống ăn sạch cơm trong 
bát Thầy Mục-kiền-liên tự nghĩ: “Nếu vào thành 
hóa duyên tiếp, khi về cũng đã quá ngọ.” Thầy đành 
ôm bát không trở về. Như vậy, thầy Tiểu Đà Bôi vẫn 
chẳng có gì ăn. 

Thầy Xá-lợi-phất nghe nói thầy Tiểu Đà Bối chịu 
đói đã 5 ngày rồi, liền đến chia sẻ, dự định ngày mai 
sẽ đi hóa duyên cho thầy. 


76 


Những chuyện nhân quả 


Ngày thứ sáu, thầy Xá-lợi-phất cũng ôm hai bát 
vào thành hóa duyên, nhận đầy hai bát. Thầy dùng 
một bát, còn bát kia mang về. Nhưng vừa đến rừng 
Kỳ-đà, do nghiệp lực của thầy tỳ-kheo Tiểu Đà Bối 
quá nặng nên lại xuất hiện một bầy phi nhân giật 
bát chạy đi, trong nháy mắt chẳng còn thấy đâu cả. 
Thầy Xấ-lợi-phất thấy đi hóa duyên tiếp cũng đã 
quá ngọ, đành ôm bát không trở về. A-la-hán Tiểu 
Đà Bôi vẫn không có gì ăn. Thầy Xá-lợi-phất lại an 
ủi: 

- Bất luận thế nào, ngày mai nhất định tôi sẽ 
cúng dường cho thầy. 

Hôm sau đã là ngày thứ bảy Tiểu Đà Bối phải 
nhịn đói, thầy Xá-lợi-phất lại vào thành hóa duyên. 
Khi đã nhận đầy hai bát, thầy dùng một bát, còn 
bát kia mang thẳng đến liêu của tỳ-kheo Tiểu Đà 
Bối. 

Nhưng khi ấy đột nhiên toàn bộ cửa đều bị đóng 
kín, không thể vào được. Thầy Xá-lợi-phất liền vận 
thần thông hiện vào, đánh thức thầy Tiểu Đà Bối 
dậy rửa mặt thọ cúng. Nhưng, thầy Tiểu Đà Bối 
vừa đưa tay ra, bát liền rơi xuống đất, rồi rơi thẳng 
xuống kim cang đại địa, là cõi nằm sâu cách mặt đất 
đến 40.000 do-tuần. 


Những chuyện nhân quả 


77 


Thầy Xá-lợi-phất tức khắc vận thần thông lấy 
bát lên, rồi đưa cho thầy Tiểu Đà Bối ăn; nhưng vị 
này vừa múc lên muỗng thứ nhất, đưa đến miệng 
liền bị phi nhân giật chạy; đến muỗng thứ hai lại 
cũng cùng chung cảnh ngộ như muỗng thứ nhất. 

Thầy Xấ-lợi-phất thấy vậy thương quá nên đích 
thân dùng thần lực múc cơm đút cho thầy Tiểu Đà 
Bôi ăn. Nhưng miệng thầy Tiểu Đà Bôi bỗng dưng 
ngậm cứng lại, làm cách gì cũng không há ra được. 

Thầy Xá-lợi-phất lại tiếp tục hiện thần biến 
muôn làm cho miệng thầy Tiểu Đà Bôi há ra, song 
cũng đành bất lực. 

Qua một lúc giằng co, mặt trời đã hơi chếch bóng, 
qua khỏi giờ ngọ. Lúc này, theo giới luật thì vị tỳ- 
kheo không được ăn gì cả, miệng thầy Tiểu Đà Bôi 
lại mở ra được như bình thường. 

Thầy Xá-lợi-phất đành chịu thua, liền hỏi thầy 
Tiểu Đà Bôi xem có cần gì khác không. Thầy Tiểu 
Đà Bôi đáp: 

- Tôi khát nước, xin cho tôi một chút nước! 

Thầy Xấ-lợi-phất mang đến một bát nước, nhưng 
do nghiệp lực, liền có rất nhiều phi nhân hiện ra lấy 


78 


Những chuyện nhân quả 


tro bỏ vào bát nước, thành bát nước tro. A-la-hấn 
Tiểu Đà Bôi biết đây là nghiệp chướng đời trước của 
mình, bèn an nhiên uống vào một hớp nước tro, sau 
đó hiển thị thần biến mưa đá, sấm chớp... rồi nhập 
Niết-bằn. Chư tỳ-kheo đem nhục thân của thầy xây 
tháp cúng dường. 

Sau đó, chư tỳ-kheo đến thỉnh vấn đức Như Lai: 

- Kính bạch đức Thê Tôn! Thầy Tiểu Đà Bôi trước 
đây từng gây tạo ác nghiệp gì mà trong suốt bảy 
ngày, dù chúng tỳ-kheo thánh tăng đã cô hết sức 
cũng không thể cứu được? Hơn nữa, tuy là thánh 
tăng A-la-hán nhưng lại nhập Niết-bằn trong trạng 
thái đói khát? Ngưỡng mong đức Như Lai từ bi nói 
rõ nhân duyên cho chúng con được rõ. 

Đức Như Lai nhìn khắp đại chúng một lượt rồi 
nói: 

- Đây đều là do sự chiêu cảm nghiệp lực đời trước 
của ông ấy. Tất cả nghiệp lực của chúng sinh đều 
không thành thục ở bên ngoài đất, nước, gió, lửa, 
mà thành thục ngay trong thân tâm của mình, do đó 
nên nói rằng: “Dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp 
lành, dữ đã tạo ra đều không mất, chỉ chờ hội đủ 
nhân duyên là phải tự nhận lấy quả báo.” 


Những chuyện nhân quả 


79 


Rất lâu xa về trước, có hai vợ chồng thí chủ kia, 
đều hoan hỉ bô thí rộng khắp. Sau khi con của họ 
lớn lên, người chồng qua đời, vợ ông tiếp tục làm 
công việc bô thí, song người con không đồng ý, nhiều 
lần phản đôi mẹ: 

- Lúc cha còn sông thường hay bô thí đã quá 
nhiều rồi. Chúng ta không được tiếp tục làm như 
vậy. Mẹ không được mang tài sản trong nhà ra cho 
người khác. 

Song người mẹ vẫn cứ phát tâm bô thí rộng khắp 
như cũ. Vì thế, người con trai rất tức giận. 

Một hôm, anh ta tàn nhẫn nhốt mẹ vào trong 
phòng, không cho bà ăn, cũng không cho uống, dự 
tính để cho bà phải chết đói. Mặc dầu người mẹ van 
xin khẩn cầu đến ba lần, song anh vẫn không bà 
một hớp nước, miếng cơm, cũng không thả bà ra 
ngoài, cứ như vậy liên tục đến 7 ngày. 

Khi ấy, những bà con, bạn bè của người mẹ nghe 
biết được chuyện động tròi đó liền kéo đến trách 
mắng, buộc lòng anh phải thả mẹ ra. Lúc này người 
mẹ chỉ còn chút hơi thở thoi thóp. Những người thân 
tộc liền hỏi bà: 

- Bây giờ bà cần gì? 

Người mẹ gắng gượng nói: 


80 


Những chuyện nhân quả 


- Tôi muôn uổng hớp nước! 

Người con trai nghe vậy liền nghĩ: “Nếu bỏ tro 
vào nước, bà ấy uống vào nhất định sẽ chết ngay.” 
Nghĩ là làm, anh ta liền bỏ tro vào nước uống của 
mẹ. Người mẹ vừa hớp vào liền ngạt thở và qua đời. 

Này các tỳ-kheo\ Ngưòi con bất hiếu lúc đó, nay 
chính là Tiểu Đà Bối. Bởi ông ấy đã từng dùng những 
thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để sát hại mẹ, nên đã bị 
đọa vào địa ngục đến trăm ngàn kiếp, và khi chuyển 
sinh đến bất cứ nơi nào cũng đều bị chết vì đói. Tuy 
đời này là thân cuối cùng, không còn phải luân hồi 



Những chuyện nhân quả 


81 


sinh tử nữa, nhưng vẫn phải uống một hớp nước tro 
rồi mới nhập Niết -bằn. 

Ngoài ra, cũng trong Hiền kiếp này, lúc đức Phật 
Ca-diếp còn tại thế, tuổi thọ con người đến 20.000 
tuổi, có hai người con sinh đôi của một vị thí chủ. 
Khi lớn lên, cả hai đều sinh khởi niềm tin lớn vào 
giáo pháp của đức Ca-diếp Như Lai, nên cùng phát 
tâm xuất gia, trở thành đại pháp sư, được rất nhiều 
người cung kính cúng dường. 

Trong hai anh em này, một người tâm địa thuần 
thiện, thường đem những thứ mình có cúng dường 
lại cho chúng tăng, nhất là thường xuyên cúng dường 



82 


Những chuyện nhân quả 


những vị xuất gia có cuộc sống tương đối khốn khó; 
còn ngưòi kia không những không sinh tâm tùy hỉ 
mà còn hết sức phản đôi: 

- Thầy không nên cúng dường tất cả những gì 
chúng ta có cho chúng tăng. 

Vị pháp sư thuần thiện liền khuyên: 

- Anh em chúng ta có cuộc sông sung túc, trong 
khi đó có rất nhiều vị tăng phải sông khôn khó, vậy 
làm người xuất gia đầy đủ tâm từ bi, có lý do gì mà 
không phát tâm cúng dường bô thí? 

Vị kia phản đôi không kết quả, không còn biết 
nói sao, liền nghĩ kê khuyên thầy tỳ-kheo thuần 
thiện cùng mình đi hoằng pháp ở nơi khác. Thê là, 
tăng chúng không còn ai cúng dường, cuộc sống trở 
nên khôn khó. Họ bèn cử người đến thỉnh hai vị đại 
pháp sư trở về. 

Sau khi vị pháp sư có tâm hẹp hòi nghe xong liền 
tức giận, mắng chửi thậm tệ: 

- Chúng tăng vì muôn được chúng tôi cúng dường 
mà lẫn trôn đến nơi khác cũng không chịu buông 
tha. Ta nguyền rủa các ông suốt ngày chẳng có gì ăn 
uống, cho đến phải đói khát như ngạ quỉ. 

Vị pháp sư thuần thiện nghe vậy liền khuyên 
can: 


Những chuyện nhân quả 


83 


- Thầy không nên ác khẩu chửi mắng chúng tăng 
như vậy, hãy thành tâm sám hôi đi. 

Chính vị kia sau khi nói ra lời như vậy rồi cũng 
thấy mình không phải, do đó sinh tâm vô cùng hôi 
hận. Trước khi chết, thầy tha thiết phát nguyện sâu 
xa rằng: 

- Do nhân lành tu tập trong suốt đời này, xin 
nguyện cho nghiệp xấu ác khẩu mắng chửi tăng 
chúng của con sẽ không thành thục; lại nguyện cho 
sau này được xuất gia sông đời tỉnh thức trong giáo 
pháp giải thoát của đức Thích-ca Mâu-ni Thế Tôn, 
sinh tâm hoan hỉ, chứng đắc quả vị A-la-hán. 

Vị pháp sư hẹp hòi lúc đó, nay chính là tỳ-kheo 
Tiểu Đà Bôi. Do quả báo ác khẩu mắng chửi tăng 
chúng, ông phải chịu hậu quả 500 kiếp chuyển sinh 
làm quỉ đói. Sau đó, dù chuyển sinh vào bất cứ cảnh 
giới chúng sinh nào cũng đều phải chịu nghiệp chết 
đói. Song nhờ nguyện lực phát ra trước khi chết, 
mong muôn được xuất gia sông đời tỉnh thức trong 
giáo pháp giải thoát của đức Thích-ca Mâu-ni Thế 
Tôn, chứng đắc quả vị A-la-hán, nên trong đời này 
Tiểu Đà Bối đã sinh khởi tâm hoan hỉ với đức Như 
Lai và giáo pháp giải thoát, sau khi xuất gia lại phá 


84 


Những chuyện nhân quả 


trừ được phiền não trong Ba cõi, chứng đắc quả vị 
A-la-hán. 

Đức Phật kể xong nhân duyên nghiệp quả của tỳ- 
kheo Tiểu Đà Bối, tất cả chư tỳ-kheo đều sinh khởi 
niềm tin thanh tịnh vào giáo lý nhân quả, nguyện 
đời đời kiếp kiếp không bao giờ phạm vào các điều 
ác, luôn tinh tấn tu tập hết thảy các điều lành. 


Những chuyện nhân quả 


85 


TÌ KHEO NI CAM -TẠNG- CA 

Năm trăm đời làm mẹ đức Như Lai, 
Giảng kinh đệ nhất trong ni chúng. 



úc đức Như Lai trú trong khu rừng 
tịch tĩnh bên ngoài thành Ôc-đạt-na, 
có một buổi sáng khi Ngài cùng các vị tỳ-kheo ôm 
bát vào thành hóa duyên, bỗng xa xa về phía trước 
xuất hiện một người phụ nữ áo quần lam lũ, đội 
bình nước. Bà vừa nhìn thấy thân sắc vàng trang 
nghiêm 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của đức Như Lai thì 
vui mừng vô cùng, liền bỏ bình nước xuống, cắm đầu 
cắm cổ chạy nhanh về hướng đức Thê Tôn, vừa chạy 
vừa gọi: “Con yêu! Con yêu! Con yêu của mẹ!”, và bà 
định ôm choàng lấy đức Như Lai. 


Rất nhiều thầy tỳ-kheo tiến đến cản lại, nhưng 
đức Như Lai bảo họ: 

- Đừng ngăn cản bà ấy, nếu không bà ta sẽ thổ 
huyết mà chết. 

Mọi người liền để yên cho bà ta tiến đến. Nhanh 
như chớp, bà liền choàng tay lên ôm cổ đức Như Lai, 
miệng vẫn cứ nói: 


- Con yêu của mẹ! Con yêu của mẹ! 


86 


Những chuyện nhân quả 


Đợi khi bà bình tĩnh trở lại, đức Như Lai quán sát 
căn cơ của bà rồi thuyết giảng giáo pháp giải thoát 
thích hợp, khiến cho bà có thể dùng trí tuệ kim cang 
phá trừ các kiến giải Tất-ca-dã, chứng đắc quả Dự 
lưu. 

Người phụ nữ ấy sau khi chứng đắc thánh quả liền 
quỳ xuống trước Đức Phật, chắp tay phát nguyện: 

- Kính bạch đức Thê Tôn! Con xin Ngài cho phép 
con được xuất gia, thọ giới tỳ-kheo ni, sông đời tỉnh 
thức trong giáo pháp giải thoát của Ngài. 

Đức Thê Tôn liền chấp thuận, sau đó đưa bà về 
giao cho Trưởng lão ni Mã-hã Bã-xầ-bã-đề' thê 
phát truyền giới, giảng dạy phương pháp tu tập 
tương ứng. Bà tinh tấn nỗ lực thực hành giáo pháp, 
phá trừ phiền não trong Ba cõi, chứng đắc quả vị 
A-lã-hấn. 


Tà Ma-ha Ba-xà-ba-đề {JỆi ? ĩ'/ềiỉễ\'/ềiịk.), tên Phạn ngữ là 
Mahãprajãpati, dịch nghĩa là Đại Ái Đạo là di mẫu 

của thái tử Tất-đạt-đa, người đã thay thế hoàng hậu Ma-da nuôi 
nấng thái tử cho đến khi khôn lớn, vì hoàng hậu từ trần chỉ 7 
ngày sau khi thái tử ra đời. Bà là người đầu tiên đề xuất và khẩn 
thỉnh đức Thế Tôn cho phép thành lập ni chúng. Mặc dù ban 
đầu đức Thế Tôn không chuẩn thuận, nhưng sau nhờ tâm chí 
thành của bà và nhiều vị phu nhân khác trong hoàng tộc, cùng 
với sự khẩn cầu của ngài A-nan nên Phật mới đồng ý cho thành 
lập ni chúng, giao cho bà đứng đầu. 


Những chuyện nhân quả 


87 


Đức Như Lai còn đặc biệt ngợi khen bà: 

- Tỳ-kheo ni Cam-tạng-ca là vị giảng nói Phật 
pháp đệ nhất trong giáo pháp của Như Lai và chúng 
tỳ-kheo ni Thanh văn. 

Các vị tỳ-kheo đều thắc mắc, thưa hỏi đức Như 
Lai: 

- Kính bạch đức Thê Tôn! Trong khi Ngài đi hóa 
duyên có hàng ngàn phụ nữ đủ phước báu được gặp 
Ngài, song chẳng có người nào dám ôm Ngài như 
Cam-tạng-ca. Việc này có nhân duyên như thê nào? 
Xin đức Như Lai giảng nói cho chúng con được rõ, 
chúng con rất muôn nghe. 

Đức Như Lai từ hòa nói với chúng tỳ-kheo : 

- Đây là do nhân duyên nhiều đời trước. Trong 
suốt 500 đời trước đây, bà ấy luôn làm mẹ của ta. 
Sở dĩ hôm nay bà ấy làm như vậy là do tập khí đời 
trước còn lưu lại. 

Chúng tỳ-kheo lại bạch hỏi: 

- Kính bạch đức Thê Tôn! Bà ấy đã từng làm mẹ 
Ngài trong suốt 500 đời, sao đời này lại không tiếp 
tục làm mẹ Ngài? 

Đức Như Lai nhìn đại chúng một lượt rồi nói: 

- Đời này bà ấy không làm mẹ thầy, có hai nhân 
duyên. Một là vì phu nhân Ma-da từng phát nguyện 


88 


Những chuyện nhân quả 


khi ta thành Phật sẽ làm mẹ của ta, và nguyện lực ấy 
đã được thành tựu; hai là vì trong những đời trước, 
lúc làm mẹ ta bà ấy đã có một sô hành vi không 
đúng chánh pháp, khiến ta sinh tâm khó chịu. 

Chư tỳ-kheo lại thưa hỏi: 

- Kính bạch đức Thê Tôn! Vì sao lúc đó Ngài sinh 
tâm khó chịu? 

Đức Phật đáp: 

- Đại Bồ Tát dùng tâm hoan hỉ bô thí, đầy đủ tâm 
xuất ly. Trong 500 đòi làm mẹ ta, bà ấy thường nhân 
lúc ta thực hành bô thí, sinh tâm xuất ly mà tạo ra 
rất nhiều nghịch duyên ngăn cản, khiến ta sinh tâm 
khó chịu. 

Chúng tỳ-kheo lại hỏi tiếp: 

- Kính bạch đức Thê Tôn! Bà ấy gây tạo nghiệp 
gì mà đời này phải chuyển sinh làm người bần cùng, 
mãi đến tuổi xê chiều mới được xuất gia sông đời 
tỉnh thức? 

Đức Phật đáp: 

- Đây là nghiệp báo của các loại nghịch duyên 
chướng ngại khi ta bô thí và khởi tâm xuất ly trong 
suốt thời gian bà ấy làm mẹ ta. Nghiệp báo ấy làm 


Những chuyện nhân quả 


89 


cho bà sinh trong đời này phải chịu bần cùng, đến 
tuổi xê chiều mới được xuất gia sông đời tỉnh thức. 

Chư tỳ-kheo lại hỏi: 

- Bạch Thê Tôn! Vậy do nhân duyên gì mà bà ấy 
được xuất gia sông đòi tỉnh thức trong pháp lành 
của đức Như Lai và chứng đắc quả vị A-la-hán, trở 
thành vị tỳ-kheo ni giảng nói kinh điển đệ nhất? 

- Đây là do nguyện lực đời trước của bà ấy đã 
thành tựu. Trong Hiền kiếp này, vào lúc đức Phật 
Ca-diếp còn tại thế, tuổi thọ con người lên tới 20.000 
tuổi, có một vị tỳ-kheo ni theo học với một vị thầy là 
bậc giảng nói kinh điển đệ nhất trong giáo pháp của 
đức Phật Ca-diếp. Sau đó, vị tỳ-kheo ni này suốt 
đời hành trì tịnh giới, đến lúc sắp mạng chung phát 
nguyện rằng: 

“Con đã được sống trong pháp lành và xuất gia 
sống đời tỉnh thức trong giáo pháp giải thoát của 
đức Ca-diếp Thế Tôn, suốt đời hành trì tịnh giới, 
tuy không đạt được thành tựu gì to lớn, song nhờ 
công đức đó xin nguyện cho sau này con được xuất 
gia sống đời phạm hạnh trong giáo pháp của đức 
Thích-ca Mâu-ni Như Lai, sinh tâm hoan hỉ, giông 
như thầy của con, sẽ trở thành vị tỳ-kheo ni giảng 
nói kinh điển đệ nhất, chứng đắc quả vị A-la-hán.” 


90 


Những chuyện nhân quả 


Do nguyện lực phát ra lúc lâm chung đến nay 
đã thành thục nên người phụ nữ này được xuất gia 
sông đời tỉnh thức trong giáo pháp của ta, sinh khởi 
lòng hoan hỉ đối với ta, chứng đắc quả vị A-la-hán 
và trở thành vị tỳ-kheo ni thuyết pháp đệ nhất 
trong hàng ni chúng. 

Đức Phật giảng nói xong về nhân duyên đòi trước 
của tỳ-kheo ni Cam-tạng-ca, tất cả đại chúng đều 
lây làm hoan hỷ, phát khởi lòng tin sâu xa vào giáo 
lý nhân quả của Phật-đà. 


Những chuyện nhân quả 


91 


ĐA KET HON 


Xuất gia giáo hóa lang quân, 
Cùng chứng quả A-la-hán. 



úc đức Thê Tôn ở thành Vương-xá, có 
hai nhà buôn bán lớn có quan hệ với 


nhau hết sức mật thiết. Họ đều cho rằng quan hệ 
giữa hai gia đình luôn rất hòa thuận, hy vọng về sau 
sẽ càng thắm thiết hơn. 

Một trong hai người nói: 

- Hai gia đình chúng ta quan hệ rất tốt, sau này 
nên tiếp tục duy trì nhé! 

Người kia liền đưa ra ý kiến: 

- Thê thì chúng ta nên kết tình thông gia đi! 

- Làm thông gia cũng rất tốt, nhưng trước mắt 
chúng ta đều chưa có con cái, vậy phải làm sao? 

Người kia đáp: 

- Không sao cả, cho dù hiện nay chúng ta chưa 
có con cái, nhưng vẫn có thể giao ước với nhau trước 
vậy. Nếu sau này tôi sinh con gái, anh con trai, thì 
tôi sẽ gả con gái cho con trai của anh; còn ngược lại, 
nếu tôi sinh con trai, anh sinh con gái, thì anh sẽ gả 
con gái cho con trai của tôi. 

Hai người lái buôn giao ước như vậy rồi, cả hai 
đều lấy làm hài lòng, hết sức vui vẻ. 


92 


Những chuyện nhân quả 



Không lâu sau, vợ của một người lái buôn mang 
thai, sau 9 tháng sinh hạ một đứa con trai kháu 
khỉnh, người nhà tổ chức ăn mừng ngày sinh của 
cậu bé rất long trọng, đặt cho cậu một cái tên rất 
đẹp, và nuôi dưỡng bằng đủ các loại thực phẩm tốt 
nhất như sữa tươi, sữa chua, khô dầu... 

Mấy ngày sau đó, vợ của người lái buôn kia sau 
9 tháng mang thai cũng sinh hạ được một bé gái 
xinh đẹp, cha mẹ em cũng tổ chức lễ ăn mừng rất 
lớn, chọn cho em bé một cái tên rất đẹp, và em cũng 
được nuôi dưỡng bằng các loại thực phẩm tốt nhất 
như sữa tươi, sữa chua, khô dầu... 


Những chuyện nhân quả 


93 



Sau khi cô bé lớn lên, sinh khởi tín tâm rất lớn 
đốì với giáo pháp giải thoát của đức Thích-ca Mâu- 
ni Thê Tôn, rất muôn xuất gia sông đời tỉnh thức, 
nhưng cha cô không đồng ý. 

Cô khẩn khoản thưa với cha mẹ: 

- Thưa cha mẹ! Cha mẹ không nên cản trở việc 
con xuất gia. Đối với thê gian này con đã sớm chán 
ha, không còn gì tham luyến. Cuộc sông thê tục đôi 
với con không còn có ý nghĩa gì cả. 

Cha mẹ cô ôn tồn giải thích: 

- Sở dĩ cha mẹ không đồng ý cho con xuất gia là 
vì trước khi con chào đời cha đã hứa gả con cho con 



94 


Những chuyện nhân quả 



trai của người lái buôn bạn cha rồi. Nếu đồng ý cho 
con xuất gia, cha mẹ sẽ trở thành những người thất 
hứa, không giữ chữ tín. 

Cha mẹ cô một mặt từ chối không cho cô xuất gia, 
một mặt sai người đến báo ngay cho nhà trai biết: 

- Con gái chúng tôi muôn xuất gia, anh chị hãy 
chọn ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ ngay đi! 

Phía nhà trai nghe vậy rất vui mừng, liền sửa 
soạn cho con trai đến đón dâu, vả lại còn cử hành 
hôn lễ thật long trọng theo phong tục thời đó. 

Sau khi kết hôn không được mấy ngày, cô dâu 
chạy trôn khỏi nhà chồng, đến nơi trú ngụ của ni 


Những chuyện nhân quả 


95 


chúng, xin thọ giới tỳ-kheo ni. Thầy của cô truyền 
dạy giáo pháp giải thoát thích hợp với căn cơ của 
cô, và nhờ cô hết lòng tinh tấn nỗ lực tu tập nên 
chẳng bao lâu đã phá trừ được hết phiền não trong 
Ba cõi, chứng đắc quả vị A-la-hán, đầy đủ các loại 
thần thông và thần biến, chúng thiên nhân đều hết 
lời ca ngợi công đức của cô. 

Sau khi chồng cô biết được, cho rằng cô vẫn chưa 
xuất gia thọ giới, liền dẫn theo nhiều người tức tốc 
đến chỗ ở của ni chúng định bắt cô trở về. Đến nơi, 
thấy cô đã cạo tóc, đắp ca-sa, đang tham thiền nhập 
định. Người chồng xông vào kéo mạnh tay cô, bằng 
mọi cách phải bắt trở về. Trong nháy mắt, cô liền 
bay thẳng lên hư không, thị hiện các loại thần biến, 
như sấm chớp, mưa đá, ánh sáng... 

Chồng cô và những người đi theo thấy cô đã 
thành tựu được như vậy thì rất vui mừng, cầu xin 
một cách cung kính: 

- Xin hãy xuống đi! Xin sư cô từ bi thương xót 
chúng tôi là những chúng sinh đang trầm luân 
trong sinh tử luân hồi. 

Lúc đó, tỳ-kheo ni mới hạ xuống mặt đất, người 
chồng cũ tiến đến cung kính đảnh lễ, xin sư cô 
truyền dạy phương pháp giải thoát của Phật-đà. Sư 
cô quán xét căn cơ, truyền dạy giáo pháp thích hợp 


96 


Những chuyện nhân quả 



cho anh ta. Ngay khi ấy, anh ta phá trừ kiến giải 
Tảt-ca-da, chứng quả Dự lưu. 

Sau khi chứng quả, anh cũng muôn xuất gia. 
Được cha mẹ đồng ý, anh liền trở thành tỳ-kheo. 
Nhờ tinh tấn tu trì nên chẳng bao lâu thầy đã phá 
trừ được phiền não trong Ba cõi, chứng đắc quả vị 
A-la-hấn, đầy đủ các loại thần thông và thần biến, 
chúng thiên nhân đồng thanh ca ngợi công đức của 
thầy. 

Chúng tỳ-kheo biết được câu chuyện này liền đến 
thưa hỏi đức Như Lai: 


Những chuyện nhân quả 


97 


- Kính bạch đức Thê Tôn! Do nhân duyên gì mà 
vị tỳ-kheo ni đó kết hôn xong rồi mới xuất gia, lại 
được chứng đắc quả vị A-la-hấrí ? Cúi xin đức Thê 
Tôn từ bi giảng nói cho chúng con được rõ. 

Đức Như Lai từ hòa nói với chúng tỳ-kheo : 

- Đây là do nguyện lực đòi trước của cô ấy. Trong 
Hiền kiếp này, vào lúc đức Phật Ca-diếp còn tại thế, 
tuổi thọ con người là 20.000 tuổi, có người con gái 
của một vị thí chủ, lúc đầu có cuộc sông rất hạnh 
phúc với chồng, sau đó phát khởi lòng tin lớn đôi với 
Đức Phật và giáo pháp giải thoát của Ngài, quyết 
lòng xuất gia sông đời tỉnh thức. Nhưng chồng cô 
vẫn một mực không chấp thuận. Thê là cô thuyết 
pháp giáo hóa chồng, khiến cho sau đó chồng cô 
cũng xuất gia tu học. Lúc cô sắp lâm chung có phát 
nguyện: 

“Con được xuất gia sông đời tỉnh thức trong giáo 
pháp giải thoát của đức Ca-diếp Như Lai, nghiêm 
trì tịnh giới, tuy đời này chẳng được thành tựu gì 
lớn lắm, song nhờ công đức ấy xin nguyện cho sau 
này con được sống trong giáo pháp của đức Thích-ca 
Mẫu-ni Như Lai, sinh tâm hoan hỉ, xuất gia sông 
đời Phạm hạnh, phá trừ phiền não ba cõi, thành bậc 
A-la-hán.” 


98 


Những chuyện nhân quả 


Chồng cô hỏi cô phát nguyện những gì? Cô thành 
thật trả lòi. Thê là chồng cô cũng phát nguyện: 

“Nguyện cho sau này con có khả năng nương theo 
sự giáo hóa của cô ta, trước hết chúng con sẽ kết 
hôn, sau đó xuất gia sông đời tỉnh thức trong giáo 
pháp giải thoát của đức Thích-ca Mâu-ni Thê Tôn, 
phá trừ phiền não ba cõi, chứng đắc quả vị A-la- 
hán.” 

Này các tỳ-kheol Vị tỳ-kheo ni kết hôn rồi mới 
xuất gia lúc đó, chính là vị tỳ-kheo ni đời này cũng 
kết hôn rồi mới xuất gia, sau đó chứng đắc quả vị 
A-la-hán ; còn vị tỳ-kheo được cô giáo hóa lúc đó, 
chính là vị tỳ-kheo đời này đã kết hôn, rồi mới xuất 
gia chứng đắc A-la-hán. Do họ phát nguyện kết hôn 
trước, rồi mới xuất gia chứng quả, nay nguyện lực 
của họ đã thành tựu, cho nên đời này mới được sông 
trong giáo pháp của ta, trước kết hôn, sau đó xuất 
gia, cùng chứng đắc quả vị A-la-hán. 

Đức Như Lai giảng giải xong, chúng tỳ-kheo hoan 
hỉ tin nhận, đảnh lễ Ngài rồi lui ra. 


Những chuyện nhân quả 


99 


TỲ-KHEO NI PHÁP THÍ NỮ 

Đức Thế Tôn truyền giới bằng thư, 

Thọ trì viên mãn tỳ-kheo ni giới. 

^ ) ^ /ÚQ, đức Như Lai ở thành Xá-vệ, có hai 
vị đại thần của quốc vương Tát-ca, 
một vị tên là Trì Thú, một vị tên là Tài Thí. Hai 
người kết giao vô cùng thân thiết, cùng giao ước sau 
này sẽ kết thông gia với nhau. 

Không lâu sau, phu nhân của đại thần Trì Thú 
hạ sinh một người con trai tuấn tú, đặt tên là Tát- 
ca. 

Sau đó, phu nhân của đại thần Tài Thí cũng hạ 
sinh một người con gái đoan trang xinh đẹp. Nhưng 
bé gái này vừa chào đời đã khóc mãi không thôi, dỗ 
thê nào cũng không chịu nín. Mãi đến một ngày, 
nhân có trưởng lão tỳ-kheo ni Ma-ha Ba-xầ-ba-đề 
đến nhà đại thần Tài Thí thuyết pháp, chỉ trong lúc 
thuyết pháp em bé gái đó mới nín khóc. 

Mấy lần thuyết pháp sau đó cũng như vậy, chỉ 
cần nghe âm thanh thuyết giảng giáo pháp giải 
thoát của Phật-đằ là em bé gái đó mới chịu nằm 
yên thôi khóc. 


100 


Những chuyện nhân quả 


Đại thần Tài Thí thầm nghĩ, con gái mình thích 
nghe Phật pháp như vậy, rất có căn lành. Hơn nữa, 
tên ông lại là Tài Thí, nên liền đặt tên cho em là 
Pháp Thí Nữ. 

Sau khi Pháp Thí Nữ lớn lên, sinh khởi được 
tín tâm rất lớn đôi với phương pháp giải thoát của 
đức Thích-ca Mâu-ni Thê Tôn, thường xuyên tận 
dụng nhân duyên cha mẹ thỉnh tăng chúng đến 
cúng dường để được nghe đức Như Lai thuyết pháp. 
Không lâu sau, cô phát tâm quay về nương tựa Ba 
ngôi bấu, vâng theo giới luật, tinh tấn nỗ lực thực 
hành giáo pháp, chứng quả Bất hoàn ? đầy đủ các 
loại thần thông và thần biến. 

Cô rất muốn xuất gia sông đời tỉnh thức, liền 
khẩn khoản xin với cha mẹ. Cha mẹ cô khó xử vô 
cùng, cô" giải thích với cô: 

- Con à, lúc con chưa ra đời, cha đã hứa gả con 
cho Tát-ca, con trai đại thần Trì Thú rồi. Nếu đồng 
ý cho con xuất gia, cha mẹ biết ăn nói thê nào với 
đại thần Trì Thú đây? 

Pháp Thí Nữ liền thưa với cha mẹ: 


'Quả Bất hồn (Bất hồn quả Phạn ngữ là Anãgãmin, dịch 

âm là A-na-hàm (FT #1^), tức thánh quả thứ ba trong bốn thánh 
quả của Thanh văn thừa, chỉ dưới quả A-la-hán. 


Những chuyện nhân quả 


101 


- Con đối với thế gian vốn không còn tham luyến, 
việc kết hôn đâu có ý nghĩa gì? 

Cha mẹ cô suy nghĩ giây lát rồi nói: 

- Cha mẹ không dám đồng ý với yêu cầu của con. 
Nếu như quả thật con muôn xuất gia, có thể cung 
thỉnh đức Như Lai và tăng chúng đến, cũng báo cho 
Tất-ca biết để cùng đến, tới lúc đó con hãy quyết 
định! 

Đến ngày cung thỉnh tăng chúng thọ cúng, đức 
Như Lai và chúng tăng đắp y, ôm bát bước đi những 
bước khoan thai đến nhà đại thần Tài Thí. Đại thần 
Tài Thí đích thân dâng cơm nước ngon ngọt cúng 
dường. Sau khi đức Thê Tôn và chúng tăng thọ trai 



102 


Những chuyện nhân quả 


xong liền truyền dạy giáo pháp giải thoát phù hợp 
với căn cơ của họ. 

Chàng trai Tất-ca sau khi được báo tin liền dẫn 
một sô tùy tùng đến bao vây quanh nhà đại thần 
Tài Thí, chờ đợi Pháp Thí Nữ. 

Đức Thê Tôn thuyết pháp xong trở về tinh xá, 
Pháp Thí Nữ cũng đi theo phía sau chư tỳ-kheo ni. 
Tất-ca thấy cô đi ra liền đuổi theo, định bắt trỏ lại. 
Ngay lập tức cô hiện thân bay lên không trung, thị 
hiện đủ các loại thần biến. 

Tất-ca thấy vậy cho là vô cùng hi hữu, liền sinh 
khởi tín tâm, do đó ngưỡng vọng lên Pháp Thí Nữ 
đang ở trên hư không mà cầu xin: 

- Xin cô hãy đáp xuống, từ nay cô muôn làm gì 
tùy ý. Nhưng xin cô hãy từ bi cứu vớt chúng tôi là 
những chúng sinh đang trôi lăn trong sinh tử luân 
hồi. Tôi đồng ý để cô xuất gia, vả lại còn muôn cúng 
dường cho cô nữa. 

Pháp Thí Nữ liền từ trên không trung đáp xuống, 
truyền dạy cho Tát-ca giáo pháp giải thoát của 
Phật-đằ. Sau khi nghe xong, Tát-ca hoan hỷ cáo từ 
ra về. 

Pháp Thí Nữ đến kinh đường của ni chúng, thọ 
giới sa-di và thức-xoa-ma-na. Tiếp đó cô muôn thọ 


Những chuyện nhân quả 


103 



giới tỳ-kheo ni, nhưng việc thọ giới tỳ-kheo ni cần 
phải đến rừng Kỳ-đà, nơi chúng tăng cư ngụ. Vì 
tướng mạo của cô đoan trang xinh đẹp không ai sánh 
bằng nên có rất nhiều chàng trai luôn theo đuổi. 
Những người ấy nghe nói cô xuất gia, liền dùng vũ 
lực nhiều lần uy hiếp kinh đường của ni chúng. 

Chúng tỳ-kheo ni không dám bảo đảm có thể đưa 
cô đến rừng Kỳ-đà an toàn, nhưng để cô ở lại trong 
chùa thì mỗi ngày đều có nhiều chàng trai đến quấy 
nhiễu, cũng rất phiền phức. Vì thế, ni chúng bèn 


104 


Những chuyện nhân quả 


tạm đưa cô về nhà. Tiếp đó, họ đến chỗ đức Thê Tôn, 
kể lại đầu đuôi sự việc và xin được Ngài chỉ dạy. 

Đức Như Lai từ bi dạy: 

- Trong trường hợp này, đại chúng có thể dùng 
phương pháp gửi thư để truyền giới. 

Sau đó, Ngài bảo một đệ tử mang thư đến cho 
Pháp Thí Nữ, trong thư viết: “Vì có chướng ngại 
nghịch duyên không thể thọ giới, Thê Tôn đã chấp 
thuận. Nay đức Thê Tôn và chúng tăng ở rừng Kỳ- 
đà niệm nghi quĩ , 1 con tại nơi đó quán tưởng cũng có 
khả năng được trọn đủ giới thể.” 

Nhân việc này, đức Như Lai chỉ dạy thêm cho 
chúng tăng: 

- Từ nay trở đi, đại chúng có thể dùng phương 
thức truyền giới bằng thư. Sau này nếu có ai gặp 
chướng ngại nghịch duyên, có thể dùng phương thức 
này để giúp họ thọ giới. 

Nhờ đó, tuy Pháp Thí Nữ không được thọ giới 
trước Phật nhưng cũng được trọn đủ giới thể tỳ- 
kheo ni. 

Tỳ-kheo ni Pháp Thí Nữ tinh tấn nỗ lực tu tập 
giáo pháp giải thoát của Phật-đà, sau cùng phá trừ 

'Nghi quỹ (M-ịẦ), Phạn ngữ là kalpa, chỉ chung các nghi thức, 

phép tắc được quy định khi thực hiện một việc gì. ở đây là các 

phép tắc, nghi thức của việc thọ giới. 


Những chuyện nhân quả 


105 



được phiền não trong Bã cõi, chứng đắc quả vị A-lã- 
hấn. Cô đạt đến cảnh giới tu chứng không còn phân 
biệt, thấy vàng và phân bò đều như nhau, hư không 
và bàn tay chẳng có sai khác; chư thiên đều xưng 
tán công đức thậm thâm vi diệu của cô. 

Lúc đó, chúng tỳ-kheo bạch hỏi đức Thê Tôn: 

- Kính bạch đức Thê Tôn! Nhân duyên gì mà đời 
này sư cô Pháp Thí Nữ được sinh vào gia đình quyền 
quí, sinh tâm hoan hỉ đôi với Phật pháp, xuất gia 
sông đời tỉnh thức và chứng đắc quả vị A-lã-hấríì 
Lại vì nhân duyên gì mà được Phật chấp thuận 
truyền giới bằng thư? Ngưỡng mong đức Như Lai 
giảng nói cho chúng con được rõ. 


106 


Những chuyện nhân quả 


Đức Như Lai từ hòa nhìn đại chúng, dạy rằng: 

- Đây đều là do nguyện lực đời trước của sư cô 
ấy. Trong Hiền kiếp này, lúc đức Phật Ca-diếp còn 
tại thế, khi đó tuổi thọ con người lên đến 20.000 
tuổi, tại vườn Lộc Dã ở Ấn Độ có một cô gái hết sức 
xinh đẹp. Khi lớn lên, cô phát tâm xuất gia sông đời 
tỉnh thức trong giáo pháp giải thoát của đức Ca- 
diếp Thê Tôn. Trong lúc chuẩn bị thọ giới tỳ-kheo 
ni, cũng gặp phải một sô chướng ngại nghịch duyên. 
Lúc đó, đức Phật Ca-diếp từ bi chấp thuận phương 
thức thọ giới bằng thư cho cô, giúp cô thọ nhận giới 
thể. Sau đó, cô tinh tấn nỗ lực tu trì, chứng đắc quả 
vị A-la-hán. Sau khi chứng quả, cô hiển thị các loại 
thần biến, rồi nhập Niết-bàn. 

Khi ấy, vị tỳ-kheo ni là thầy của cô, người đã 
chuyển thư cho cô, vẫn chưa được chứng quả. Vị này 
liền đem nhục thân của cô xây tháp, dùng các loại 
hoa hương, phẩm vật tốt đẹp để cúng dường. Đến 
khi sắp lâm chung, vị tỳ-kheo ni này phát nguyện: 

“Con cả đời xuất gia sông đời tỉnh thức, nghiêm 
trì giới luật, tuy chẳng đạt được thành tựu gì to lớn 
lắm, nhưng nhờ công đức ấy cũng xin nguyện sau 
này được sinh trong giáo pháp của đức Thích-ca 
Mâu-ni Thê Tôn, trở thành vị tỳ-kheo ni được đức 


Những chuyện nhân quả 


107 


Như Lai đặc biệt chấp thuận truyền giới bằng thư, 
tiếp nhận trọn đủ giới thể, cũng giông như vị đệ tử 
đòi này của con, vả lại còn sinh khởi tâm hoan hỉ với 
Phật, xuất gia sông đòi tỉnh thức, chứng đắc quả vị 
A-la-hán.” 

Vị tỳ-kheo ni ấy nay chính là Pháp Thí Nữ. Bởi 
cô đã phát nguyện như vậy, nên nay được ở trong 
giáo pháp của ta xuất gia sống đời tỉnh thức, chứng 
quả, vả lại còn là vị tỳ-kheo ni được ta chấp thuận 
truyền giới bằng thư, được trọn đủ giới thể. 

Chúng tỳ-kheo lại thỉnh vấn đức Như Lai: 

- Kính bạch đức Thê Tôn! Vì nhân duyên gì mà 
đời này Pháp Thí Nữ có tướng mạo xinh đẹp, khiến 
cho rất nhiều nam nhân gây chướng ngại, làm cô 
khó khăn trong việc thọ trì Phạm hạnh? Ngưỡng 
mong đức Như Lai nói rõ nhân duyên đó cho chúng 
con tường tận. 

Đức Thê Tôn ôn tồn đáp: 

- Này các tỳ-kheol Không chỉ đời này, mà đời 
trước mỗi khi cô ấy thọ trì tịnh giới đều bị chướng 
ngại nghịch duyên. Rất lâu xa về trước, có người 
con trai của một lái buôn cưới được người vợ rất tâm 
đầu ý hợp, cùng nhau hưởng thụ đời sông tốt đẹp. 
Suôt ngày người chồng chỉ tham luyến sắc đẹp của 


108 


Những chuyện nhân quả 


vợ mình, say đắm trong tình dục, không thèm để ý 
đến bất cứ chuyện gì. 

Người lái buôn lấy làm lo lắng vì thấy con trai 
không lo gì đến việc buôn bán làm ăn trong gia đình, 
nhưng bất luận khuyên răn thê nào, đều chẳng có 
tác dụng. Sau đó, người lái buôn đành phải nghiêm 
khắc sai người con trai ấy đến một nơi rất xa để 
buôn bán. 

Sau khi ra đi, vì quá nhớ thương vợ, anh ta liền 
tìm cách nhờ một vị tiên nhân bà-la-môn dùng phép 
thuật giúp anh thường xuyên trở về nhà sông chung 
với vỢ mà trong nhà không ai hay biết. Không lâu 
sau đó, vỢ anh mang thai. Nhưng rồi vị tiên nhân 
bà-la-môn từ chối không giúp anh nữa. Từ đó anh 
không thể đi về, hai vợ chồng đành bặt vô âm tín. 

Khi người trong nhà biết vợ anh đã có thai, ai nấy 
đều sinh lòng ngờ vực. Người mẹ chồng tra hỏi một 
cách hung dữ: 

- Con trai ta không có ở nhà, vậy rốt cuộc cái thai 
này là của ai? 

Cô con dâu kể lại chuyện người chồng thường 
xuyên trở về sống chung. Nhưng cha mẹ chồng cô 
không ai tin được chuyện đó, liền đuổi cô ra khỏi 
nhà. 


Những chuyện nhân quả 


109 


Từ đó cô phải lưu lạc khắp đầu đường cuối chợ. 
Khi cô đến một thành phô nơi đất khách quê người 
và chuyển dạ sinh con, quanh cô không có ai để 
chăm sóc cả. Lúc đó, cô đau đớn đến nỗi ngất lịm đi. 
Trong lúc cô hôn mê, có một con chó tên Quýnh-ba 
đến tha đứa bé mới sinh chạy đi mất. Khi cô tỉnh 
dậy liền đi khắp nơi để dò hỏi tìm kiếm đứa bé, mới 
biết đứa bé sau khi bị chó tha đi đã được một gia 
đình lái buôn trong vùng nhặt về nuôi dưỡng. 

Cô thầm nghĩ, tấm thân mình rày đây mai đó, 
tự lo sinh sông còn chưa nổi, làm sao có khả năng 
nuôi dưỡng đứa con? Chi bằng tạm thời cứ để cho 
gia đình người lái buôn ấy nuôi dưỡng, may ra con 



110 


Những chuyện nhân quả 


mình còn có được cuộc sông sung sướng! Thê là, tuy 
lòng cô không nõ rời xa song phải cô đè nén nỗi đau 
tím ruột bầm gan, quay lưng bước đi. 

Ngày nọ, trong lúc cô đang đi xin ăn thì bị một tên 
thủ lãnh của bọn đạo tặc nhìn thấy và để ý, muôn 
bắt cô về làm thiếp. Cô nghĩ bụng: “Nếu mình làm 
vỢ hắn, lương tâm nào cho phép. Mình là phụ nữ đã 
có chồng, chồng mình vẫn luôn nghĩ nhớ đến mình; 
vả lại, mình là cư sĩ đã quay về nương tựa Ba ngôi 
bấu, phát nguyện giữ tròn năm giới cấm, nhất định 
không thể phạm vào việc tà dâm.” 

Nghĩ như vậy rồi, chờ khi trời tối cô liền hóa 
trang thành ma quỉ quậy phá trong phòng của tên 
tướng cướp, làm cho hắn sợ run cầm cập, quì xin tha 
mạng. Cô liền dọa hắn không được đụng vào người 
đàn bà vừa mới bắt về. Hắn sợ sệt rối rít vâng lời. 
Hôm sau, hắn liền mang bán cô vào kỹ viện. 

Tại đây, vì không muôn phải rơi vào con đường ô 
nhục, cô đành phải tiếp tục hóa trang thành ma quỷ 
mỗi đêm để hù dọa các kỹ nữ, bảo họ không được ép 
cô tiếp khách. Các kĩ nữ đều ngỡ là ma quỷ thật nên 
sợ hãi vâng lời, miễn cưỡng nuôi cô trong kỹ viện 
mà không dám để cô tiếp khách. Thê nhưng nhiều 
ngày sau đó, tin đồn về việc trong kỹ viện có ma quỷ 
lan rộng ra ngoài, khiến cho rất nhiều khách làng 


Những chuyện nhân quả 


111 



chơi không còn dám đến kỹ viện đó nữa. Từ đó, việc 
làm ăn buôn bán bị đình trệ, suy sụp. Các kỹ nữ đều 
muôn tông cô đi nơi khác, nhưng lại sợ mạo phạm 
với ma quỷ. Vì thế, họ đành phải để cô lưu lại kỹ 
viện trong một thời gian khá dài. 

Lúc đó, đứa con của cô cũng đã lớn lên. Mọi người 
đều gọi cậu là Quýnh-ba, theo tên con chó đã tha 
cậu ngày trước. Quýnh -ba rất thông minh, học hỏi 
thông đạt các môn học vấn thê gian. Sau khi cha mẹ 
nuôi qua đời, cậu được thừa kế gia sản, rồi do công 
việc làm ăn buôn bán nên cũng thường lui tới thành 
phô" mẹ cậu đang sống. 


112 


Những chuyện nhân quả 


Người mẹ không lúc nào không nhớ đến đứa con 
bị chó tha đi ngày trước, vẫn không ngừng dò la, 
theo dõi tin tức. Một hôm, nhờ bà gặp được một 
người cùng buôn bán với Quýnh -ba nên mẹ con mới 
có cơ hội nhận được nhau. Quýnh-ba lập tức đến kỹ 
viện rước mẹ về. 

Còn người cha của Quýnh-ba, sau nhiều năm 
buôn bán nơi đất khách quê người đã tích lũy được 
một sô tiền lớn, liền trở về quê nhà. về đến nơi chỉ 
thấy cha mẹ ra đón chứ không thấy người vợ yêu 
dấu của mình đâu cả, liền hỏi cha mẹ. Cha mẹ anh 
liền thuật lại tường tận chuyện vợ anh ở nhà tự 
nhiên có thai, đã bị đuổi ra khỏi nhà. Nghe xong, 
người chồng tội nghiệp chỉ còn biết giậm chân kêu 
trời, liền nói với cha mẹ: 

- Đứa con cô ấy mang trong bụng đích thật là con 
của con đấy mà! 

Sau khi nghe biết ngọn nghành sự việc, nghĩ 
đến nỗi oan khuất và bất hạnh của vợ, người chồng 
không kiềm chê được sự thương tâm quá đỗi nên 
tâm trí bỗng chốc phát cuồng. Ông xé hết quần áo, 
bỏ nhà ra đi lang thang khắp nơi, miệng luôn lẩm 
bẩm: “ Lang-ba em yêu! Lang-ba em yêu của anh!” 
Ông lang thang khắp nơi và vẫn ở trong tình trạng 
điên loạn nhiều năm như vậy. 


Những chuyện nhân quả 


113 


Sau đó, khi nhân duyên đoàn tụ thành thục. Một 
hôm, ngoài cổng nhà Quýnh -ba không biết từ đâu 
bỗng xuất hiện một người điên, miệng luôn lẩm 
bẩm: “Lang-ba em yêu!” 

Quýnh -ba nghe vậy liền nói cho mẹ biết: 

- Không biết từ đâu bỗng xuất hiện một người 
điên ở trước nhà mình, luôn miệng lảm nhảm mỗi 
một câu: u Lang-ba em yêu.” 

Người mẹ ngạc nhiên nói: 

- Lang-ba chính là tên của mẹ, để mẹ ra xem ông 
ấy có phải là cha con không. 



114 


Những chuyện nhân quả 



Thê là bà vội vã chạy ra xem. Quả nhiên nhận ra 
người ấy chính là chồng mình. Bà liền dẫn ông ta 
vào nhà và nói: 

- Anh ơi, Lang-ba chính là em đây! 

Vừa nghe câu nói ấy, ngay tức khắc người chồng 
khôi phục thần trí, nhận ra được vợ. Từ đó gia đình 
được đoàn tụ, nỗi vui mừng đan xen với nhớ nhung, 
cả nhà ôm nhau khóc. Đôi vợ chồng nhiều năm cách 
biệt đó, cuối cùng lại được trùng phùng, cùng nhau 
an hưởng những năm tháng cuối đời còn lại. 

Này các tỳ-kheol Người phụ nữ đó chính là tiền 
thân của Pháp Thí Nữ. Pháp Thí Nữ thuở ấy hết 
lòng nghiêm trì cấm giới, giữ hạnh thanh tịnh, phải 
chịu nhiều chướng ngại nghịch duyên nhưng vẫn 
không thối chí. Mãi đến đời này cũng có rất nhiều 
người gây chướng ngại, tạo nghịch duyên cho cô. 

Sau khi đức Thê Tôn kể rõ nhân duyên tiền kiếp 
của tỳ-kheo ni Pháp Thí Nữ, các vị tỳ-kheo đều 
hoan hỷ tin nhận. 


Những chuyện nhân quả 


115 


CÁ VOI LỚN 

Lập mưu hiểm giết hại người, 
Đời đời tho thân cá voi. 



úc đức Như Lai ở thành Xấ-vệ, Đại 
A-la-hán Tôn giả Mục-kiển-liên 


thường dùng sức thần thông hiện đến các cõi địa 
ngục, ngạ quỉ, súc sinh, nhân gian, thiên giới để 
quán sát sự an vui hay thông khổ của chúng sinh 
trong những cõi đó, ví dụ như sự thông khổ vì lạnh 
tê người, hay nóng đến cực độ, và nhiều cảnh tàn 
sát ở chốn địa ngục; ngạ quỉ chịu sự thông khổ vì đói 
khát; súc sinh chịu sự thống khổ ăn nuốt và hành 
hạ lẫn nhau; hoặc các nỗi khổ sinh, già, bệnh, chết 
ở nhân gian; cho đến nỗi thống khổ trước khi chết 
của chư thiên. 

Quán sát như vậy xong, Tôn giả trở về nhân gian 
kể lại cho mọi người nghe, làm cho ai nấy đều biết 
được những nỗi thông khổ của chúng sinh trong các 
cảnh giới khác, nhờ đó liền sinh tâm chán ha, muôn 
thoát ly sinh tử luân hồi. 

Ngày kia, Tôn giả Mục-kiền-liên đang ở trong 
thành Xấ-vệ, bỗng nhiên đại chúng không còn nhìn 
thấy thầy đâu nữa. Thì ra thầy đã bay đến một đại 


116 


Những chuyện nhân quả 


dương trong cõi súc sinh. Biển lớn này chia làm ba 
tầng: 

Tầng biển thứ nhất nước sâu 28.000 do-tuẩn, 
trong đó có loài cá voi lớn, dài đến 700 do-tuẩn. 
Những con cá voi lớn này, mỗi khi đói liền há miệng 
ra, ngay tức khắc nước biển và toàn bộ động vật 
trong vùng biển đó đều bị nuôt vào bụng chúng. Khi 
chúng đã no liền phun nước biển trở ra. Loài cá voi 
lớn này chuyên ăn những sinh vật nhỏ sông trong 
biển để duy trì mạng sông; mà những sinh vật nhỏ 
bị nó ăn vào thì quay trở lại ăn nội tạng của nó để 
sống. 

Tầng biển thứ hai nước sâu 25.000 do-tuẩn, cá 
voi lớn trong đó dài đến 1.400 do-tuẩn. Khi nó đói 
liền há miệng ra, nuôt toàn bộ sinh vật sông trong 
tầng biển thứ nhất. 

Tầng biển thứ ba nước sâu 2.500 do-tuẩn, có cá 
voi lớn dài 2.100 do-tuần. Những con cá voi ở tầng 
biển này lại chuyên ăn những sinh vật ở tầng biển 
thứ nhất và thứ hai để sông. 

Trong tầng biển thứ ba có một con cá voi rất lổn, 
trên thân có rất nhiều loài sinh vật biển đang ăn, 
cắn nó; thân thể bị xé ra thành từng mảnh từng 
mảnh, có mảnh lớn, mảnh nhỏ; có mảnh lớn một 
do-tuẩn, hai do-tuẩn; cũng có mảnh bằng một ngọn 


Những chuyện nhân quả 


117 


núi nhỏ... Những vết thương lớn nhỏ này làm nó 
phải thường xuyên đau đớn tưởng chừng như không 
thể chịu nổi. 

Để giảm bớt sự đau đớn, cá voi ấy liền bơi vào bờ. 
Nhưng vì nghiệp lực nên lúc nào cũng có 500 con 
quỷ dạ-xoa dùng các loại binh khí, như rìu, búa... 
chờ sẵn để chặt, cắt thịt trên lưng nó, làm cho máu 
chảy thành sông... Không thể chịu nổi nữa, nó phải 
lặn trở lại vào biển, máu loang đỏ cả một vùng biển 
lớn. 

Sau khi bơi trở lại biển, các loài sinh vật lớn nhỏ 
trong biển lại tranh nhau ăn thịt, cắn rỉa, khiến cho 
nó đau đớn không chịu nổi, đành phải bơi trở lại vào 
bờ. Nhưng khi vào bờ lại bị bọn quỉ dạ-xoa cắt xẻo... 

Cứ bơi ra bơi vào mãi như vậy mà không lúc nào 
được tạm ngớt sự đau đớn, chịu hết thổng khổ này 
đến thông khổ khác. Nhiều khi nó không chịu đựng 
được nữa phải gầm rông lên vì đau đớn. 

Tôn giả Mục-kiền-liên sau khi nhìn thấy tình 
cảnh như vậy, liền dùng trí tuệ Thanh văn của 
mình, nhập Tứ thiển định để quán sát nhân duyên 
đời trước của con cá voi này: một đời, hai đời, ba 
đời... 

Khi quán sát như vậy, Tôn giả Mục-kiền-liên 
dùng nhãn quan Thanh văn chỉ thấy được những 


118 


Những chuyện nhân quả 


đời trước của con cá voi này đều là súc sinh. Tôn 
giả biết sự quán xét như vậy của mình là chưa rốt 
ráo, và Tôn giả cũng biết chỉ có tuệ nhãn của đức 
Như Lai mới có khả năng thấu triệt không ngăn 
ngại. Tôn giả liền trở về thỉnh vấn Như Lai về nhân 
duyên đời trước của con cá voi lớn kia. Sau khi nghĩ 
như thế, chỉ trong nháy mắt Tôn giả đã về tới thành 
Xá -vệ. 

Lúc đó, đức Như Lai đang thuyết giảng giáo pháp 
giải thoát cho rất nhiều đệ tử. Tôn giả Mục-kiền- 
liên nhận thấy nếu ngay lúc này thỉnh vấn đức Phật 
sẽ có thể làm lợi ích cho nhiều chúng sinh. Do đó, 
Tôn giả liền đến trước Đức Phật, cung kính chắp tay 
thưa hỏi: 

- Kính bạch đức Thê Tôn! Con thường xuyên 
vào trong năm đường luân hồi để quán sát các nỗi 
thông khổ của chúng sinh, rồi trở về nhân gian kể 
lại cho mọi người nghe, giúp họ sinh khởi tâm ghê 
sợ, chán ha luân hồi, đạt được lợi ích lớn. Lần này 
con đến bên bờ biển, thấy trong biển lớn có một con 
cá voi dài 2.100 do-tuẩn, có nhiều sinh vật lớn nhỏ 
tranh nhau ăn nuôt, cắn rỉa thân thể nó, đau đớn 
thông khổ không thể chịu nổi, do đó phải bơi vào bờ, 
nhưng vừa đến bờ lại có 500 quỷ dạ-xoa chực sẵn để 
cắt xẻo thân nó, máu chảy ra loang đỏ cả nước biển. 


Những chuyện nhân quả 


119 


Con thấy nó phải chịu nhiều thông khổ không chút 
gián đoạn như vậy, liền dùng tuệ nhãn Thanh văn 
quán sát nhân duyên đời trước của nó, nhưng chỉ 
nhìn thấy trước đó một đời, hai đời, ba đời..., vì nhãn 
quan của hàng Thanh văn không có khả năng quán 
sát được nhiều đời nhiều kiếp, chỉ thấy các đòi trước 
của nó toàn là làm thân cá voi lớn. 

Kính bạch đức Thê Tôn! Rốt cuộc con cá voi này 
trước đây đã gây tạo nghiệp ác gì mà phải chịu quả 
báo như vậy? Ngưỡng mong đức Phật từ bi nói rõ 
nhân duyên đó, tất cả chúng con đều rất muôn nghe. 

Đức Như Lai nhìn đại chúng một lượt, rồi đáp lời 
Mục-kiền-liên: 

- Đây đều là do nghiệp lực từ rất nhiều đời trước 
của nó. Vào thời đức Sơn Vương Như Lai còn trụ 
thế, có một vị cư sĩ phát tâm quay về nương tựa Ba 
ngôi bấu và thọ trì năm giới cấm trong giáo pháp 
của đức Sơn Vương Như Lai. Một hôm, vị cư sĩ đó 
nói với vỢ: 

- Hiền thê! Nàng đã xinh đẹp lại hiền đức giỏi 
giang, chúng ta cũng đã có được cuộc sống hết sức 
sung túc hạnh phúc. Nhưng bây giò ta đã phát tâm 
quay về nương tựa Ba ngôi bấu và thọ trì năm giới 
cấm trong giáo pháp của đức Sơn Vương Như Lai, 
cho nên từ đây về sau chỉ có thể chăm sóc cuộc sông 


120 


Những chuyện nhân quả 


ăn mặc của nàng mà thôi chứ không thể có cuộc 
sông ái ân như trước, vì làm như vậy sẽ phạm vào 
giới cấm. Hay là ta cho phép nàng tìm ngưòi đàn 
ông khác để cùng sinh sống nhé! 

Người vỢ không chút do dự, bình thản đáp: 

- Thưa phu quân! Chàng đã phát tâm quay về 
nương tựa Ba ngôi báu và thọ trì năm nguyên tắc 
giới cấm, thiếp cũng không muôn chung sống với 
người khác, do đó thiếp nguyện vẫn mãi mãi theo 
hầu hạ bên chàng. 

Thê là, hai vợ chồng họ cùng nhau sông cuộc đời 
thanh tịnh. 

Do nhan sắc của người vợ quá đẹp, cho nên có 
một vị đại thần là Đại Tị Tử rắp tâm mơ tưởng, 
muôn chiếm hữu nàng. 

Một hôm, đại thần Đại Tị Tử dẫn theo một người, 
mang rất nhiều vàng bạc châu báu đến nhà vị cư sĩ, 
nói với chàng: 

- Hôm nay có việc xin làm phiền anh! Sô vàng bạc 
châu báu này xin nhờ anh giữ hộ vì tôi sắp phải đi 
gặp vua nhận nhiệm vụ, nếu mang theo bên mình 
e không tiện lắm, cho nên để lại đây, khi nào xong 
việc tôi sẽ trở lại lấy! 


Những chuyện nhân quả 


121 


Vị cư sĩ rất thật thà nhận lòi. Đại thần Đại Tị 
Tử còn cô ý chỉ vào ngưòi mình dẫn đến làm nhân 
chứng về việc đưa vàng bạc châu báu cho vị cư sĩ. 

Qua một thời gian sau, đại thần Đại Tị Tử một 
mình đến nói với cư sĩ: 

- Mấy hôm trước tôi có gửi vàng bạc châu báu nhờ 
anh giữ hộ, bây giờ cho tôi xin lại, thật cảm tạ ơn 
đức của anh. 

Vị cư sĩ thật thà chất phác chẳng biết gì cả, bèn 
đem y nguyên sô tiền ông ta gửi đưa trả lại, không 
ngờ rằng bên trong lại có uẩn khúc. 

Lại qua một thời gian nữa, đại thần Đại Tị Tử 
dẫn người làm chứng hôm trước đến nhà cư sĩ, nói 
với anh: 

- Hôm nay, tôi dẫn người làm chứng đến xin lại sô 
vàng bạc châu báu gửi anh hôm trước, xin anh vui 
lòng trả lại cho. 

Vị cư sĩ kinh ngạc hỏi: 

- Cái gì? Chẳng phải tôi đã trả lại cho quan lớn 
rồi sao? 

Đại thần Đại Tị Tử giả bộ tức giận chửi mắng: 

- Không ngờ ông là người như vậy hay sao? Hôm 
đó, rõ ràng hai người chúng tôi có đưa cho ông một sô 


122 


Những chuyện nhân quả 


vàng bạc châu báu, hôm nay đến lấy, chẳng những 
ông không trả lại, mà còn nói dôi là đã trả lại rồi. 
Nếu đã trả rồi, sao tôi còn đến đây nữa, thật là vô lý! 

Hai người họ tranh luận mãi vẫn không ngã ngũ, 
cuối cùng đưa nhau lên vua, thỉnh cầu quôc vương 
xét xử. Song, Đại Tị Tử là quan đại thần, lại có nhân 
chứng rõ ràng, nên vị cư sĩ thật thà cuối cùng thua 
kiện. 

Đại thần Đại Tị Tử lợi dụng cơ hội đó dùng dây 
trói và đánh vị cư sĩ một cách dã man, cho đến chết, 
sau đó cắt thịt của cư sĩ ra thành từng miếng từng 
miếng, cuối cùng lấy búa chặt đầu và xương ra từng 
phần riêng biệt. Tuy thông khổ khôn cùng, nhưng 
nhờ có được năng lượng tu tập nên chàng vẫn luôn 
nhớ nghĩ đến Phật, Pháp, Tăng, nhờ đó được sinh về 
cảnh giới lành. 

Sau đó, đại thần Đại Tị Tử đến nói với vợ cư sĩ: 

- Tất cả những gì ta làm đều là vì muôn chiếm 
được nàng. Chồng nàng đã chết, vậy hãy đồng ý lấy 
ta nhé! Ta hứa nhất định sẽ đôi xử tốt với nàng, 
chúng ta có thể vui vẻ sung sướng cả đời. 

Lúc đó, người vỢ cư sĩ cô nén nỗi căm phẫn, nói 
với hắn: 


Những chuyện nhân quả 


123 


- Đợi thiếp hỏa táng thi thể của chồng xong, rồi 
chúng ta sẽ cùng chung sống. 

Đương nhiên đại thần Đại Tị Tử vui vẻ đồng ý, lại 
giả bộ làm ra vẻ nhân từ giúp nàng đưa thi thể cư sĩ 
vào rừng Thi-đà hỏa táng. Chờ lúc lửa cháy dữ dội 
nhất, thấy hắn không để ý, nàng lao mình vào lửa 
đỏ chết theo chồng để thủ tiết. 

Khi đó, đại thần Đại Tị Tử không những chẳng có 
được người phụ nữ mình thầm thương trộm nhớ và 
tôn nhiều công sức, ngược lại tạo ra ác nghiệp cực 
lớn, hôi hận không kịp. 

- Này các tỳ-kheo\ Đại thần Đại Tị Tử thuở ấy 
chính là con cá voi lớn đang thọ báo ngày nay. Trước 
tiên nó đã phải chịu khổ báo cực lớn trong vô lượng 
kiếp ở địa ngục, sau đó mới chuyển sinh làm cá voi 
lớn, đến ngày nay vẫn còn phải thọ khổ liên tục như 
vậy. 

Tôn giả Mục-kiền-liên liền thưa hỏi: 

- Kính bạch đức Thê Tôn! Con cá voi lớn đó đến 
lúc nào mới có thể thoát được ác báo này? 

- Sau này, vào thời đức Đạo sư thiên nhân, Như 
Lai, Chính Đẳng Chính Giác, Thiện Ý Thê Tôn thị 
hiện ra đời nó mới được chuyển sinh làm người, được 


124 


Những chuyện nhân quả 


xuất gia sống đời tỉnh thức trong giáo pháp của đức 
Thiện Ý Như Lai, chứng đắc quả A-la-hấn. 

Rất nhiêu vị đệ tử có mặt khi ấy được nghe đức 
Như Lai nói rõ nhân quả như vậy, tất cả đều sinh 
tâm xa ha, chán ghét, sợ hãi đôi với cuộc luân hồi. 
Đức Thê Tôn quán sát biết trong đại chúng này có 
nhiều vị có thể trở thành những bậc tài ba lỗi lạc 
trong việc hoằng pháp lợi sinh sau này, bèn thuyết 
dạy những giáo pháp giải thoát thích hợp với họ. 
Nhờ đó, có nhiều vị đạt được Nỗn, Đảnh, Nhẫn và 
Thê đệ nhất pháp của Gia hạnh đạo ; 1 có những vị 
đắc quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; có 
người được vương vị Kim luân; có người được giai vị 
Phạm thiên và Đế-thích thiên; có những vị chứng 
được quả vị Duyên giác; có vị gieo trồng nhân Vô 
thượng Bồ -đề; tất cả những người còn lại đều phát 
khởi niềm tin thanh tịnh, chân thật vào Ba ngôi báu 
và phát tâm quay về nương tựa Ba ngôi báu. 


'Gia hạnh đạo , Phạn ngữ là prayoga-mãrga, Còn gọi là 

Phương tiện đạo (ỳĩiỉTế). Giai đoạn tu gia hạnh để đoạn trừ 
phiền não, pháp tu gia hạnh này giống với gia hạnh vị trong 
ngũ vị của Duy thức, là Tứ thiện căn (Noãn, Đảnh, Nhẫn và 
Thế đệ nhất pháp) trước giai đoạn Kiến đạo. 


Những chuyện nhân quả 


125 


QUỶ ĐÓI LỎA HÌNH 

Vô cớ phỉ báng tăng ni, 
Chuyển sinh quỷ đói lõa hình. 


ho, đức Như Lai ở thành Xấ-vệ, có 
vị A-la-hán Năng Hỉ thường xuyên 
dùng thần thông đi vào địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh, 
nhân gian, thiên thượng, quán sát chỗ thọ khổ và 
vui sướng của các cõi chúng sinh ấy, như những nỗi 
khổ lạnh, nóng, thiêu đốt, giết hại của chúng sinh 
trong địa ngục; cho đến các nỗi khổ sinh, già, bệnh, 
chết, mong cầu mà không được, oán thù phải gặp 
nhau, đô kị... của người thê gian; lại còn khổ não 
của chư thiên lúc sắp bị chết. 

Thầy tỳ -kheo Năng Hỉ đem những thông khổ 
mình thấy nghe trong năm đường chúng sinh kể lại 
cho mọi người, khiến họ sinh tâm chán ghét, xa ha, 
sợ hãi sinh tử luân hồi, phát khởi lòng tin vào đạo lý 
nhân quả báo ứng. 

Một lần nọ, tỳ -kheo Năng Hỉ đang ở thành Xá- 
vệ, dùng sức thần thông đến bên bờ biển nọ. Thầy 
thấy trên bờ biển có một con quỉ đói lõa thể, tóc tai 
rôi bời, trần truồng, mắt mù, trong miệng, mũi có 


126 


Những chuyện nhân quả 


rất nhiều dòi, trùng luôn bò ra lúc nhúc, ăn thịt, 
uống máu; thân thể nó giông như khúc cây bị cháy 
xém, mùi hôi thôi xông ra quanh đó đến cả do-tuẩn; 
vả lại còn bị loài chó hoang đốm đuổi theo cắn xé, 
làm cho thân tâm của nó thông khổ không thể chịu 
nỗi, cho nên chạy loạn xạ, la hét ầm ĩ. 

Thầy Năng Hỉ xem thấy tình cảnh như vậy, liền 
dùng trí tuệ thiền định Thanh văn của mình quán 
sát. Thì ra con quỉ đói lõa thể này vào thời đức Phật 
Ca-diếp còn tại thê là một vị tỳ-kheo ni có tính xấu 
nóng nảy, ngổ ngáo, thường xuyên vô cớ phỉ báng 
chư tỳ-kheo ni và tăng chúng, làm cho rất nhiều 
người mất lòng tin vào Ba ngôi báu. Do nghiệp ác 
như thê nên đời này mới thọ ác báo như vậy. 

A-la-hấn Năng Hỉ thầm nghĩ: “Tuy mình cơ bản 
đã biết được duyên do, nhưng nếu đem chuyện này 
bạch lên đức Thê Tôn, thỉnh cầu Ngài chỉ dạy, thì 
chắc chắn sẽ có lợi ích rất lớn đối với nhiều chúng 
sinh.” Nghĩ vậy rồi, trong nháy mắt thầy đã bay trở 
về thành Xấ-vệ. 

Lúc đó, đức Như Lai đang thuyết giảng giáo pháp 
giải thoát trước đại chúng. A-la-hán Năng Hỉ thấy 
cơ duyên rất tốt liền đến trước đức Như Lai chắp tay 
cung kính thưa: 


Những chuyện nhân quả 


127 


- Kính bạch đức Thê Tôn! Đệ tử thường đi vào 
các cõi địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh, nhân gian, thiên 
giới, đem những thông khổ được mắt thấy tai nghe 
trong sáu đường kể lại cho mọi ngưòi, hầu giúp họ 
sinh tâm chán ghét, xa ha, sợ hãi sinh tử luân hồi, 
sinh khởi tín tâm chân thật đôi với giáo lý nhân 
quả. Lần này, con dùng sức thần thông đến bên bờ 
biển, thấy một con quỉ đói tóc tai bù xù, thân như 
khúc cây cháy xém, hai mắt mù, miệng, mũi lúc nào 
cũng có loài trùng nhỏ bò ra, rúc rỉa thịt của nó; 
mùi hôi thôi phát ra từ thân thể nó bay xa đến cả 
do-tuẩn cũng còn ngửi thấy; phía sau lại có loài chó 
hoang rượt theo cắn xé, vô cùng thông khổ, chẳng 
lúc nào được yên ổn. Kính bạch đức Thê Tôn! Chẳng 
hay đây là nghiệp duyên gì mà khiến nó phải chịu 
quả báo như vậy? Ngưỡng mong Ngài từ bi giảng 
nói, chúng con đều rất muôn được nghe. 

Đức Như Lai từ hòa bảo thầy Năng Hỉ và đại 
chúng: 

- Này các tỳ-kheol Trong Hiền kiếp này, khi đức 
Phật Ca-diếp còn tại thế, tuổi thọ con người đến 
20.000 tuổi, có một vị thí chủ sinh hạ được đứa con 
gái hết sức xinh đẹp, đoan chính. Gia đình tổ chức 
lễ ăn mừng rất lớn và long trọng, chọn tên thích 


128 


Những chuyện nhân quả 


hợp với dòng tộc để đặt cho em, nuôi dưỡng bằng 
sữa tươi và đủ các loại thực phẩm tốt nhất. Em bé 
lớn nhanh như hoa sen dưới hồ. Lớn lên, phát khởi 
lòng tin thanh tịnh vào giáo pháp giải thoát của đức 
Ca-diếp Thế Tôn, do đó phát tâm xuất gia sông đời 
tỉnh thức, siêng năng tu học tam tạng giáo điển, trở 
thành vị pháp sư tài ba lỗi lạc. Vị sư cô này chẳng 
những khuyên hóa được rất nhiều thí chủ phát tâm 
xây dựng kinh đường, tháp Phật, mà chính bản thân 
sư cô cũng thường xuyên cúng dường Đức Phật và 
chúng tăng. 

Song, vì sư cô quá xinh đẹp, sinh ra và lớn lên 
trong gia đình giàu sang phú quí được nâng niu 
chiều chuộng từ nhỏ, lại do có tài thuyết pháp hay, 
nên được rất nhiều thí chủ thường xuyên cúng 
dường y phục và đồ dùng khác. Họ luôn vây quanh 
cô cung kính, hết lòi ngợi khen xưng tán..., khiến 
cho tâm kiêu mạn của cô dần dần phát triển, ngày 
càng nghiêm trọng hơn. 

Sau đó, sư cô phạm giới căn bản, song vẫn trực 
tiếp hưởng dụng tài vật và chi phí sinh hoạt của 
chúng tăng. Các vị tỳ-kheo ni khác thấy cô đã phạm 
giới căn bản mà vẫn trực tiếp hưởng thọ tài vật của 
tăng chúng, do đó họp chúng quyết định mời cô ra 
khỏi tăng đoàn. 


Những chuyện nhân quả 


129 


Đôi với chuyện bị mời ra khỏi tăng đoàn, cô ta hết 
sức tức giận, căm thù, bèn bày ra nhiều mưu kế, bịa 
chuyện để phỉ báng chư tỳ-kheo ni hữu học 1 và vô 
học 2 khác. Cô đi đến đâu cũng bịa đặt ra những lời 
như: 

- Tỳ-kheo ni đó phạm vào giới này, tỳ-kheo ni kia 
cũng phạm vào giới này, giới này. . . 

^ữu học (Tt# - - tiếng Phạn saiksa): chỉ bậc hành giả còn phải 
tu tập giới, định, tuệ để đoạn trừ phiền não, chứng đắc Thánh 
quả. Trong Tứ hướng, tứ quả của Thanh văn thừa, bậc Thánh 
Tứ hướng và ba quả vị trước đều là Hữu học, chỉ có quả vị A-la- 
hán là Vô học. 

2 VÔ học (-É-#tiêYig Phạn asaiksa): chỉ bậc hành giả đã đạt đến 
chỗ cùng cực của chân lí, tức thánh quả A-la-hán. Người tuy 
đã thấy biết chân lí nhưng chưa đoạn trừ được mê lầm, còn có 
điều phải tu học thì gọi là Hữu học. Trái lại, Vô học chỉ người 
đã đạt được chân lí cùng cực, không còn mê lầm nào để đoạn, 
cũng không còn điều gì để tu học. 


130 


Những chuyện nhân quả 


Lúc đó, cô ấy vô duyên vô cớ bêu xấu rất nhiều 
tăng ni, lại còn ác khẩu mắng chửi họ. Mặc dù phạm 
giới và bị trục xuất khỏi tăng đoàn, nhưng cô vẫn 
không chút phản tỉnh hay ăn năn nhận ra sai lầm, 
mà vẫn giữ nguyên tập quán xấu không thay đổi, 
đi đến đâu cũng nói lỗi của tăng ni với cư sĩ, song 
những lỗi này là do cô bịa ra chứ không hề có thật. 

Tuy vậy, những lòi phỉ báng bịa đặt của cô đã thực 
sự làm cho chúng tăng mất đi sự hòa hợp, khiến cho 
nhiều vị trong tăng đoàn sinh lòng nghi kị lẫn nhau, 
lại cũng làm cho nhiều cư sĩ tại gia sinh khởi tà kiến 
đối với tăng đoàn, bởi có rất nhiều người tuy không 
hiểu được sự việc, nhưng chỉ vì mù quáng tin theo 
lòi bịa đặt của cô nên thôi thất tín tâm đôi với Ba 
ngôi bấu, không cúng dường cho tăng chúng nữa. 

Vị tỳ-kheo ni bịa chuyện phỉ báng tăng chúng 
thuở đó chính là con quỉ đói lõa thể ngày nay. Do ác 
nghiệp của sự bịa chuyện phỉ báng chư tỳ-kheo ni 
hữu học, vô học nên cô phải bị chuyển sinh làm quỉ 
đói. Lại do sự vô duyên vô cớ ác khẩu chửi mắng chư 
tỳ-kheo ni, cho nên trong miệng, mũi có rất nhiều 
trùng nhỏ bò ra cắn, rỉa. Hơn thê nữa, vì sau khi đã 
phá giới mà vẫn hưởng thọ tài vật của tăng chúng, 
cho đến vô duyên vô cớ phỉ báng chúng tăng, làm 
cho người cư sĩ tại gia thối thất tín tâm đối với Ba 


Những chuyện nhân quả 


131 


ngôi báu, nên chiêu cảm có rất nhiều chó hoang đuổi 
cắn không buông tha. Còn về hai mắt bị mù, là do 
lúc mắng chửi cô luôn trừng trừng nhìn người khác 
với tâm khinh miệt và đầy sân hận. 

Khi đức Như Lai nói rõ nhân duyên của con quỉ 
đói này xong, tất cả đại chúng đang có mặt đều khởi 
tâm xa rời, chán ghét, sợ hãi sinh tử, chỉ muôn vượt 
thoát khỏi thế gian đau khổ này. Đức Thế Tôn thấy 
nhân duyên giáo hóa của họ đã thành thục, liền 
thuyết giảng giáo pháp giải thoát thích hợp với từng 
người. 

Nghe pháp xong, có một sô vị liền được Nỗn, 
Đảnh, Nhẫn và Thê đệ nhất pháp của Gia hạnh 
đạo; có những vị đắc quả Dự lưu, Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hấn; có người được vương vị Kim luân; 
có người được giai vị Phạm thiên và Đế-thích thiên; 
có những vị chứng được quả vị Duyên giấc; có vị gieo 
trồng nhân Vô thượng Bồ-đề; tất cả những người 
còn lại đều phát khởi niềm tin thanh tịnh, chân thật 
vào Ba ngôi báu và phát tâm quay về nương tựa 
Phật, Pháp, Tăng-giằ. 


132 


Những chuyện nhân quả 


9 


QUY ĐOI HINH cục THỊT TRON 


thông hiện đến các cõi địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh, 
nhân gian, thiên thượng... để quán sát chỗ thọ khổ 
nạn của năm đường chúng sinh, ví dụ như: thông 
khổ vì lạnh, nóng, thiêu đốt, giết hại trong chôn địa 
ngục; thông khổ thương tâm đói khát của loài quỉ 
đói; thông khổ ăn nuốt lẫn nhau trong loài súc sinh; 
thông khổ của sự mong cầu mà không được, hoặc 
những nỗi khổ sinh, già, bệnh, chết trong loài người; 
cho đến nỗi khổ của chư thiên khi sắp đọa lạc. 

Sau khi Tôn giả trở lại nhân gian liền đem hết 
những tình huống thống khổ đó kể lại tường tận 
cho mọi người nghe, khiến họ sinh tâm xa ha, chán 
ghét, sợ hãi cảnh luân hồi sinh tử, phát khởi lòng 
tin tưởng tuyệt đôi vào đạo lí nhân quả. 

Lần nọ, Tôn giả Mục-kiển-liên đến bờ biển lớn 
của thê giới quỉ đói, thấy một con quỉ đói hình cục 
thịt tròn lớn bằng một căn phòng, không có đầu, 
cũng không có mắt, tai, mũi..., trên thân sinh ra 


Tham lam thọ dụng của chúng tăng, 
Đọa làm quỷ đói hình cục thịt. 



úc đức Như Lai ở thành Xá-vệ, tôn giả 
Mục-kiền-liên thường dùng sức thần 


Những chuyện nhân quả 


133 


rất nhiều con trùng nhỏ miệng bằng sắt, luôn cắn 
vào nó, làm cho nó vừa ngứa vừa đau, khó chịu vô 
cùng, buộc lòng phải bay lên không trung, nhưng 
đột nhiên xung quanh nó lửa cháy dữ dội, thiêu đốt 
cực kì thông khổ; song nếu quay trở lại bờ biển lại 
tiếp tục bị những con trùng cắn rỉa... Cứ như vậy 
hết bay lên rồi lại hạ xuống, thọ khổ liên tục không 
ngừng. 

Tôn giả Mục-kiền-liên dùng trí tuệ thiền định 
Thanh văn của mình quán sát nhân duyên thọ báo 
của nó thì biết được vào thời đức Phật Ca-diếp còn 
tại thế, nó là một vị đại chấp sự 1 trong tăng đoàn, 
nhưng đã tự tiện hưởng dụng tài vật của chúng 
tăng, sử dụng kinh phí sinh hoạt, tiền bạc để xây 
dựng chùa tháp... cho mục đích riêng của mình, lại 
còn mang về cho bà con, bạn bè, nếu có dư liền đốt 
hết sạch. Do nhân quả như vậy, sau khi chết bị đọa 
làm quỉ đói có hình dạng như cục thịt tròn. 

Tôn giả Mục-kiền-liên tuy đã biết được nhân quả 
như vậy rồi, song lại thầm nghĩ: “Nếu chuyện này 
được bạch lên đức Thê Tôn, Ngài đem nhân duyên 
của con quỉ đói đó giảng nói lại cho nhiều người 

'Chấp sự - tiếng Phạn vaiyãvrtyakara): chỉ người có phận sự 
trông nom công việc trong tự viện, thường do các vị tăng thuận 
theo nguyện vọng của đại chúng, nghiêm trì giới luật, có tâm 
công bằng chính trực đảm nhiệm. 


134 


Những chuyện nhân quả 


nghe thì sẽ được lợi ích nhiều ngưòi.” Nghĩ như vậy 
rồi, chỉ trong khoảnh khắc Tôn giả đã bay về đến 
thành Xá-vệ. 

Lúc đó, đức Như Lai đang thuyết giảng giáo pháp 
giải thoát cho rất nhiều ngưòi nghe. Tôn giả Mục- 
kiền-liên thấy cơ duyên này rất thích hợp, liền bước 
đến trước đức Thê Tôn, chắp tay cung kính bạch: 

- Kính bạch đức Thê Tôn! Đệ tử thường đi vào 
các cõi địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh, nhân gian, thiên 
giới để quán sát tất cả khổ não của chúng sinh, sau 
đó trở về nhân gian, đem những gì mình được thấy 
nghe mà giảng nói lại cho đại chúng, giúp họ sinh 
tâm chán ghét, xa rời, sợ hãi cảnh luân hồi, đồng 
thời phát khởi lòng tin mạnh mẽ vào đạo lí nhân 
quả. 

Lần này, con đến bờ biển lớn nơi ồ của quỉ đói, 
thấy một con quỉ đói hình cục thịt tròn lớn như căn 
phòng, không có đầu, cũng không có năm giác quan, 
lại có rất nhiều con trùng nhỏ miệng cứng như sắt 
theo cắn rỉa, cực kì khó chịu, nó liền bay lên không 
trung, nhưng vừa bay lên thì tự nhiên thân thể bị 
lửa dữ thiêu đốt, thông khổ muôn phần, chỉ còn cách 
trở lại bờ biển; nhưng vừa đáp xuống thì lại tiếp tục 
bị những con trùng nhỏ cắn rỉa, cứ như vậy mà liên 
tục thọ khổ. 


Những chuyện nhân quả 


135 


Kính bạch đức Thê Tôn! Con quỷ này đã gây tạo 
ác nghiệp gì mà phải thọ báo ứng như vậy? Ngưỡng 
mong Như Lai giảng nói, chúng con rất muôn được 
nghe. 

Đức Như Lai từ hòa nhìn khắp đại chúng một 
lượt rồi dạy: 

- Này các tỳ-kheo\ Vào thời đức Phật Ca-diếp còn 
tại thế, có một vị chấp sự lo việc trông nom, bảo 
quản tài vật, tiền công đức tu bổ chùa tháp và chi 
phí sinh hoạt của chúng tăng. Thầy ấy tham lam 
hưởng dụng cho cá nhân rất nhiều. Sau đó, thầy bị 
bệnh nặng không phương cứu chữa, liền lén lút đem 
những tiền bạc của cải do mình cất giữ đưa cho bà 
con, bạn bè. 

Việc làm này bị người khác phát hiện được, dùng 
lòi ái ngữ nhẹ nhàng từ ái khuyên thầy, song thầy 
chẳng những không sửa đổi, ngược lại còn sinh tâm 
sân hận, quát tháo: 

- Các người lại dám ăn nói với tôi như vậy à? Tốt 
thôi, sô tài sản này tôi không có được, thì các người 
cũng không ai có được! 

Thầy ấy liền đốt sạch những tài vật của tăng 
chúng. 


136 


Những chuyện nhân quả 


Do ác nghiệp này mà bị chuyển sinh làm quỉ đói. 
Vì tham lam hưởng dụng tài vật, tiền công đức tu 
bổ chùa tháp và chi phí sinh hoạt của chúng tăng 
nên mới biến thành quỉ đói cục thịt tròn lớn như cái 
phòng; vì đốt sạch tài vật của chúng tăng nên đời 
này thân thể tự nhiên sinh ra lửa, phải chịu thông 
khổ không thể chịu nổi. 

Tất cả đại chúng đang có mặt sau khi nghe đức 
Như Lai từ bi giảng nói rõ nhân quả của con quỉ đói 
hình cục thịt tròn, lập tức khởi tâm chán ghét, xa 
rời, sợ hãi luân hồi, đồng thời khởi tâm tin tưởng 
kiên định vào đạo lí nhân quả. 

Đức Như Lai quán xét thấy đại chúng đã có thể 
tiếp nhận giáo pháp giải thoát, liền thuyết giảng 
giáo pháp thích hợp với mỗi người. Nghe pháp xong, 
có một sô vị đạt được Nỗn, Đảnh, Nhẫn và Thê đệ 
nhất pháp của Gia hạnh đạo ; có những vị đắc quả 
Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; có người được 
vương vị Kim luân; có người được giai vị Phạm thiên 
và Đế-thích thiên; có những vị chứng được quả vị 
Duyên giấc; có vị gieo trồng nhân Vô thượng Bồ-đề; 
tất cả những người còn lại đều phát khởi lòng tin 
thanh tịnh, chân thật vào Ba ngôi bấu, và phát tâm 
quay về nương tựa Phật, Pháp, Tăng-già. 


Những chuyện nhân quả 


137 


LÃO GIÀ 

Trăm đời làm cha Phật không tiếp tục, 
Bởi gây chướng ngại Bồ Tát đạo. 



úc đức Như Lai ở thành Xá -vệ, có một 
lần đức Như Lai đang trên đường đến 


vườn Kỳ-đằ bỗng gặp một ông già Bà-la-môn. Ông 
già này vừa thấy đức Như Lai, không cầm được lòng 
liền gọi lớn một cách mừng rỡ: 

- Con yêu của cha! Con yêu của cha! 

Nói xong, ông cắm đầu chạy nhanh đến, định ôm 
chầm lấy đức Như Lai. Ngay tức khắc, các thầy tỳ- 
kheo đi phía sau vội bước tới cản lại, không cho ông 
làm như vậy. 

Đức Như Lai từ bi bảo các vị tỳ-kheo\ 

- Các con không nên ngăn cản ông ấy, bằng không 
ông ta sẽ lập tức thổ huyết chết. 

Các vị tỳ-kheo liền buông ông già ra, ông nhào 
đến ôm chầm lấy đức Như Lai, giông như người cha 
lâu ngày thương nhớ con, cuối cùng đã được gặp, 
miệng lắp bắp gọi: 

- Con yêu của cha! Con yêu của cha! 

Đức Như Lai vẫn đứng yên như vậy rất lâu. Ông 
già khi ấy mới nhẹ nhàng buông tay ra, tâm kích 
động dần dần lắng xuống, ông bình tĩnh trở lại. 


138 


Những chuyện nhân quả 


Lúc đó, đức Như Lai liền thuyết giảng với ông 
giáo pháp giải thoát thích hợp. Ngay tức khắc, ông 
già này được chứng đắc quả Dự lưu. 

Sau khi chứng quả, ông quỳ xuống phát nguyện 
với đức Như Lai: 

- Con mong muôn được xuất gia trong giáo pháp 
của đức Như Lai, xin Ngài từ bi chấp nhận. 

Đức Như Lai hoan hỷ nhận lời, lại dùng cách gọi 
“thiện lai tỳ-kheo” để truyền giới cụ túc cho ông. 

Sau khi xuất gia sống đời tỉnh thức, ông luôn 
nghiêm trì giới luật, tinh tấn tu tập đúng theo 
Chánh pháp. 

Sau đó, đức Như Lai tùy theo căn cơ của ông mà 
thuyết giảng những pháp giải thoát thích hợp. Ông 
nỗ lực tu tập tinh tấn, không bao lâu dứt trừ được 
hết phiền não trong Bã cõi, chứng đắc quả vị A-lã- 
hấn. 

Lúc đó, chúng tỳ-kheo cung kính đảnh lễ thưa 
hỏi đức Như Lai: 

- Kính bạch đức Thê Tôn! Trong ngàn vạn người 
nam từng quỳ mọp đảnh lễ Ngài, chẳng có ai cư 
xử với Phật giông như ông già này. Hành vi kỳ lạ 
của ông già này, rốt cuộc là do nhân duyên như thê 
nào? Ngưỡng mong đức Như Lai từ bi giảng nói cho 
chúng con được rõ. 


Những chuyện nhân quả 


139 


Đức Như Lai từ bi nhìn khắp đại chúng một lượt 
rồi chậm rãi nói: 

- Này các tỳ-kheol Ông lão này đã từng làm cha 
của ta trong suôt 500 kiếp trước. Do tập khí đời 
trước còn sót lại nên mới có hành vi như vậy. 

Chúng tỳ-kheo lại bạch hỏi: 

- Kính bạch đức Thê Tôn! Ông lão này đã làm cha 
Ngài suốt 500 kiếp, vậy sao đời này lại không tiếp 
tục như vậy? 

Đức Như Lai đáp: 

- Khi ta tu hành đạo Bồ Tát, rất ưa thích sự bô 
thí rộng khắp, tâm xuất ly mãnh liệt, nhưng ông lão 
này trong suôt 500 đời đó thường không ủng hộ ta, 
cô ý tạo ra rất nhiều chướng ngại, nghịch duyên. Vì 
thế ta đã phát nguyện là sau này ông ấy sẽ không 
làm cha ta nữa. Ngoài ra, đức vua TỊnh-phạn, cha 
của ta trong đời này, trước đây đã từng phát nguyện 
khi ta thành Phật sẽ được làm cha ta. Do hai nhân 
duyên đó nên đời này ông ta không còn được làm 
cha ta nữa. 

Các vị tỳ-kheo lại thưa hỏi: 

- Kính bạch đức Thê Tôn! Vậy không biết vào đời 
trước vua TỊnh-phạn đã có nhân duyên phát nguyện 
như thế nào? 

Đức Phật dạy: 


140 


Những chuyện nhân quả 


- Cách đây 91 đại kiếp về trước, vào thời đức Phật 
Câu-lưu-tôn còn tại thế, có một người lái buôn lớn 
cúng dường đức Phật Câu-lưu-tôn, thấy sắc thân 
vàng ròng đủ 32 tướng tốt, vô cùng thù thắng trang 
nghiêm của đức Như Lai, ông ta liền phát nguyện: 

“Do công đức cúng dường đức Phật hôm nay, 
nguyện cho sau này tôi sẽ có được người con giông 
như Đức Phật.” 

Người lái buôn thuở đó nay chính là vua TỊnh- 
phạn. Do nguyện lực ngày trước nên đời này trở 
thành cha của ta. 

Chúng tỳ-kheo lại thưa hỏi: 

- Kính bạch đức Thê Tôn! Vậy do nhân duyên gì 
mà ông lão Bà-la-môn đó phải chịu quả báo đời này 
bần cùng, mãi đến cuối đòi mới gặp được đức Như 
Lai và xuất gia sông đời tỉnh thức? 

Đức Phật dạy: 

- Này các tỳ-kheol Do nhân duyên nhiều đời gây 
chướng ngại cho sự bô thí rộng khắp và sinh tâm 
xuất ly của Đại Bồ Tát, nhất là ngăn cản sự xuất gia 
sông đời tỉnh thức, như vậy tạo tác không ít duyên 
xấu. Vì thê nên đời này ông ấy phải chịu quả báo 
nghèo khổ, mãi đến những năm cuối đòi mới được 
gặp Phật, xuất gia sông đời tỉnh thức. 


Những chuyện nhân quả 


141 


Các vị tỳ-kheo lại hỏi: 

- Kính bạch đức Thê Tôn! Vậy do nhân duyên 
gì mà ông ấy khởi tâm hoan hỉ đôi với Như Lai, lại 
xuất gia sống đời tỉnh thức trong giáo pháp giải 
thoát, chứng đắc quả vị A-la-hấrí ? 

Phật dạy: 

- Đây đều là do nguyện lực đời trước của ông ấy, 
đến đời này đã thành thục. Trong Hiền kiếp này, lúc 
đức Phật Ca-diếp còn tại thế, tuổi thọ con người đến 
20.000 tuổi, có một vị tỳ-kheo khi lâm chung phát 
nguyện rằng: 

- Do công đức xuất gia sông đời tỉnh thức, trọn 
đời giữ giới thanh tịnh, tu tập giáo pháp giải thoát 
của Phật-đà, nguyện cho sau này tôi sẽ được sinh 
trong giáo Phật của đức Thích-ca Mâu-ni Thê Tôn, 
khởi tâm hoan hỉ, xuất gia sông đời tỉnh thức, dứt 
trừ hết phiền não trong Ba cõi, chứng đắc quả vị 
A-la-hản. 

Do nguyện lực ấy, ngày nay ông ấy được xuất gia 
sông đời tỉnh thức trong giáo pháp giải thoát, trở 
thành bậc A-la-hán. 

Đại chúng tỳ-kheo nghe Phật thuyết dạy nhân 
duyên đời trước, thảy đều sinh tâm hoan hỷ, tin sâu 
giáo lý nhân quả, cung kính đảnh lễ lui ra. 


142 


Những chuyện nhân quả 


MỤC LỤC 


LỜI NGƯỜI DỊCH 5 

LỜI NÓI ĐẦU 11 

TỲ- KHEO NI KIM SAC 19 

NĂM TRĂM MỤC ĐồNG 27 

CHÀNG THAH NIÊN TRÁT-ĐỨC-ÔC 36 

VÔ ÚY VÀ CỔ THANH 57 

ĐỒNG TỬ BẢO HẢI 60 

AI CÒN MẸ XIN ĐỪNG LÀM MẸ KHÓC 69 

TÌ KHEO NI CAM-TẠNG-CA 86 

ĐÃ KẾT HÔN 92 

TỲ-KHEO NI PHÁP THÍ NỮ 100 

CÁ VOI LỚN 116 

QUỶ ĐÓI LÕA HÌNH 126 

QUỶ ĐÓI HÌNH CỤC THỊT TRÒN 133 

LÃO GIÀ 138 


Những chuyện nhân quả 


143 


